
LẼ XUÂN TRỌNG (Chủ biên) 
TỪ NGỌC ÁNH - LÊ KIM LONG 


NÂNG CAO 


NHÀ XUẤT BÁN GIÁO D 




LÊ XUÂN TRỌNG (Chủ biên) 
TỪ NGỌC ÁNH - LÊ KIM LONG 


Bài tập 

HOÁ HỌC 

10 

NÂNG CAO 

(Tái bản lần thứ tư) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DUC VIÊT NAM 







Chú thích các từ viết tắt 


dd 

dung dịch 

xt 

xúc tác 

H 2 S0 4 đ 

H 2 S0 4 đặc 

đktc 

điều kiện tiêu chuẩn 


lỏng 


khí 

r 

rắn 

hs 

học sinh 

cht 

cộng hoá trị 


■ Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01-2010/CXB/640-1485/GD 


Mã SỐ : NB008T0 






PHẦN MỘT : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Chương 1 - 

NGUYÊN TỬ 

BÀI ÔN TẬP 

1 . 1 . Nếu chia đôi liên tiếp một viên bi sắt đến khi có được phần tử nhỏ nhất 
còn mang tính chất hoá học đặc trưng của sắt, phần tử nhỏ nhất này được 
gọi là gì ? 

1 . 2 . Cho một mẩu nước đá, nếu cứ chia đôi mẩu nước đá liên tiếp đến khi thu 
được phần tử nhỏ nhất còn mang tính chất hoá học đặc trưng của nước. 
Phần tử nhỏ nhất này được gọi là gì ? 

1 . 3 . Trong 0,1 mol muối ăn có bao nhiêu phân tử NaCl ? Một lượng sắt kim 
loại nguyên chất chứa 3,01.1 o 23 nguyên tử sắt tương đương với bao nhiêu 
mol nguyên tử sắt ? 

1 . 4 . Ở điều kiện tiêụ chuẩn (đktc) một mol khí chiếm một thể tích bằng 
A. 22,4 m 3 . B. 22,4 dm 3 . c. 22,4 cm 3 . D. 2,24 cm 3 . 

Hãy chọn đáp án đúng. 

1 . 5 . a) Một nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,99.10 26 kg. Hỏi một mol 
nguyên tử cacbon có khối lượng bằng bao nhiêu gam ? 

b) Một mol phân tử C^^OH có khối lượng bằng 46 g. Hỏi một phân tử 
C^^OH có khối lượng bằng bao nhiêu gam ? 

1 . 6 . Hãy xác địrih số mol chất có trong : 

a) 14,2 g khí clo ; 

b) 10 g canxi cacbonat; 

c) 16 g lưu huỳnh ; 

d) 34 g amoniac. 


3 


1 . 7 . Tính số mol HC1 cần thiết để phản ứng vừa đủ với : 

a) 20 ml dung dịch NaOH 0,1 M ; 

b) 5,6 g sắt; 

c) 16 g sắt(III) oxit; 

d) 9,8 g đồng(ll) hiđroxit. 

1 . 8 . Cho biết ở điều kiện tiêu chuẩn (1 atm và 0°C), khối lượng riêng của nitơ 
bằng 1,25 g/dm 3 . Xác định phân tử khối của nitơ. 

1.9. Cho khối lượng riêng của ancol etylic (C 2 H 5 OH) lỏng là 0,80 g/cm 3 . Thể 
tích mol của ancol etylic bằng 

A. 57,5 cm 3 . B. 5,75 cm 3 . c. 36,80 cm 3 . D. 3,68 cm 3 . 

Hãy chọn đáp án đúng. 

1 . 10 . Cho dòng khí co dư đi qua 7,2 g đồng(ll) oxit nung nóng ở nhiệt độ thích 
hợp cho đến phản ứng hoàn toàn thì thu được C0 2 và đồng kim loại. Hãy : 

a) Tính khối lượng đồng thu được sau phản ứng. 

b) Tính thể tích khí co (ở đktc) đã tham gia phản ứng. 

1 . 11 . Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng(ll) nitrat thì thu được đồng(II) 
oxit, khí N0 2 và khí oxi. Tính khối lượng đồng(II) oxit thu được. 

1 . 12 . Chọn câu đúng trong các câu sau : 

A. Trong phản ứng hoá học số mol nguyên tử các nguyên tố có mặt trong 
phản ứng không thay đổi do các nguyên tố được bảo toàn. 

B. Trong phản ứng hoá học số mol nguyên tử các nguyên tố có mặt trong 
phản ứng thay đổi do các nguyên tố không được bảo toàn. 

c. Khối lượng các nguyên tố cồ mặt trong phản ứng thay đổi do các 
nguyên tố không được bảo toàn. 

D. Số nguyên tử các nguyên tố có mặt trong phản ứng thay đổi do các 
nguyên tố không được bảo toàn. 


4 



Bài 1 

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 

1.13. Sử dụng số liệu cho trong (bảng 1.1) SGK, hãy tính và trả lời các câu 
hỏi sau ; 

a) Khối lượng của một proton bằng bao nhiêu lần khối lượng của electron ? 

b) Khối lượng của electron bằng bao nhiêu phần khối lượng của nơtron ? 

c) Nguyên tử heli có 2 proton, 2 nơtron và 2 electron. Hỏi khối lượng của 
các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử ? 

1.14. Trong 1 kg sắt có bao nhiêu gam electron ? Cho biết một mol nguyên tử 
sắt có khối lượng bằng 55,85 g, một nguyên tử sắt có 26 electron. 

1.15. Cho rằng hạt nhân nguyên tử và chính nguyên tử H có dạng hình cầu. Hạt 

nhân nguyên tử hiđro có bán kính gần đúng bằng 10 6 nm, bán kính 
nguyên tử H bằng 0,053 nm. 

a) Hãy tính và so sánh thể tích của nguyên tử hiđro với thể tích của hạt 
nhân nguyên tử hiđro. 

b) Hãy tính và so sánh khối lượng riêng của hạt nhân và của nguyên tử 
hiđro. 

4rar 3 

Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là V = “ trong đó r là bán 

kính hình cầu. 

1.16. Cho biết lu = 1,6605.10 27 kg, nguyên tử khối của oxi bằng 15,999. Hãy 
tính khối lượng của một nguyên tử oxi ra kilogam. 

1.17. Cho biết khối lượng nguyên tử của c gấp 11,905 lần khối lượng nguyên 
tử của hiđro. Hãy tính khối lượng nguyên tử của hiđro ra u và gam, khi 
coi khối lượng nguyên tử của c bằng 12. 


5 



Bài 2 

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


1.18. Nguyên tố hoá học là 

A. những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. 

B. những nguyên tử có cùng số khối, 
c. những nguyên tử có cùng số nơtron. 

D. những phân tử có cùng phân tử khối. 

Hãy chọn câu đúng. 

1.19. Chì là một nguyên tố hoá học đặc biệt có z = 82, thường được sử dụng để 
làm tấm chắn phóng xạ. Tỉ lệ số nơtron/số proton trong nguyên tử chì 
được coi là giới hạn bền của hạt nhân. Hãy xác định tỉ lệ này trong 
nguyên tử của nguyên tố chì đồng vị 207 Pb và suy ra điều kiện bền của 
các hạt nhân. 

1.20. Tổng số p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của 
nguyên tử nguyên tố X bằng 

A. 3 B. 4 c. 6 D. 7. 

Hãy chọn giá trị đúng. 

1.21. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 58, số hạt 
proton gần bằng số hạt nơtron. Tính z và A của nguyên tố X. 

1.22. Nguyên tử cụa nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 82, tổng số hạt 
mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định z, 
A và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X. 

1.23. Cho các nguyên tố X, Y, z. Tổng số hạt p, n và e trong các nguyên tử 
lần lượt là 16, 58 và 78. Số nơtron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử 
của mõi nguyên tố khác nhaụ không quá 1 đơn vị. Hãy xác định các 
nguyên tố và viết kí hiệu của các nguyên tố. 


1.24. Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau : 


‘1 a. ^b. 


7 U : 


18p. 56p 56p 

}LỈ • 'ỉkE, • 21^ \ 


17 f~' 2011 

8 U ; lõ* 1 : 


23t 22^ 

il- 10 JS. 


7^; 8°; 7^; 8^; 26^; 27 1 ; 8 VJ ; io iA ; 11 J 
Các kí hiệu nào chỉ cùng một nguyên tố hoá học. Sử dụng bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học hãy xác định các nguyên tố đã cho. Cho biết tên 
gọi của nguyên tố, số hạt n, p, e cấu tạo nên 1 nguyên tử của các nguyên 
tố vừa xác định. 


6 



Bài 3 

ĐỔNG VỊ. NGUYÊN TỬ KHỐI 
VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH 

1.25. Đồng vị là những 

A. hợp chất có cùng điện tích hạt nhân. 

Ẹ. nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân, 
c. nguyên tố có cùng số khối A. 

D. nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và khác nhau về số khối. 

Hãy chọn câu đúng. 

1.26. Trong tự nhiên brom có hai đồng vị bền : 35 Br chiếm 50,69% số nguyên tử 

và 3 gBr chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình 
của brom. 

1.27. Tính nguyên tử khối trung bình của Ni theo số khối của các đồng vị trong 
tự nhiên của Ni theo số liệu sau : 

>i; >i; f|Ni ; ^Ni ; gNi. 

68,27% 26,10% 1,13% 3,59% 0,91% 

27 

1.28. Một nguyên tô' X có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là Hạt nhân 

nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đổng vị thứ nhất có 
44 nơtron. Số nơtron trong nguyên tử của đổng vị thứ hai nhiều hơn trong 
đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên 

tô'X(Ãx). 

1.29. Nguyên tố X có 3 đồng vị là Xj chiếm 92,23%, x 2 chiếm 4,67% và x 3 
chiếm 3,10%. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87. Số nơtron trong x 2 
nhiều hơn trong Xj một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 
Ãx = 28,0855. 

a) Hãy tìm Xj, x 2 và x 3 . 

b) Nếu trong Xj có sô' nơtron bằng sô' proton. Hãy tìm sô' nơtron trong 
nguyên tử của mỗi đổng vị. 


7 



1 . 30 . Cho một dung dịch chứa 8,19 g muối NaX tác dụng vói một lượng dư 
dung dịch AgN0 3 thu được 20,09 g kết tủa. 

a) Tìm nguyên tử khối và gọi tên X. 

b) X có hai đổng vị, giả sử số nguyên tử của đổng vị thứ nhất nhiểụ gấp 3 
lần số nguyên tử của đổrig vị thứ hai. Hạt nhân đổng vị thứ nhất có ít hơn 
hạt nhân đồng vị thứ hai 2 nơtron. Tìm số khối của mỗi đổng vị. 

1 . 31 . Cho biết nguyên tử khối trung bình của iriđi là 192,22. Iriđi trong tự 
nhiên có hai đồng vị là ^Ir và ^Ir. Hãy tính phần trăm số nguyên tử 
và phần trăm số mol gần đúng cho hai đồng vị của iriđi. 

1 . 32 . Trong tự nhiên agon có 3 loại đổng vị bển với tỉ lệ % nguyên tử là : 

3 g Ar t 3 8 8 Ar í 8 °Ar 

0,337% 0,063% 99,6% 

Cho rằng nguyên tử khối của các đồng vị trùng vởi số khối của chúng. 
Thể tích của 20 g agon (ở đktc) bằng 

A. 1,121 dm 3 . B. 1,120 dm 3 . c. 11,2146 dm 3 . D. 11,200 dm 3 . 
Hãy chọn phương án đúng. 

1 . 33 . Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị : 'gO ; *gO ; 'gO; Cacbon có hai đồng vị 

là : ^C ; ^C . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành 
từ các đổng vị trên ? Viết công thức phân tử và tính phân tử khối của chúng. 

1 . 34 . Trong tự nhiên đồng vị 3 Ịci chiếm 24,23 % số nguyên tử clo. Tính thành 
phần phần trăm về khối lượng 17 C1 có trong HCIO 4 (với H là đồng vị 
ỊH, o là đồng vị^O)? Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5. 


Bài 4 

Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ. 
OBITAN NGUYÊN TỬ 

1.35. Hãy nêu sự khác biệt chính trong việc mô tả chuyển động của các 
electron theo mô hình nguyên tử cũ và mô hình hiện đại. 


8 



1.36. Các chấm trong hình ảnh đám mây electron hình cầu trong nguyên tử 
hiđro (hình 1.7 SGK) có phải là hình ảnh của một electron không ? 
Giải thích. 

1.37. Chuyển động của electron trong nguyên tử hiđro có thể tạo ra các obitan s 
và p trong điều kiện nào ? Giải thích. 

1.38. Phân biệt hình dạng và sự định hướng của các obitan s và p. 

1.39. Bán kính nguyên tử của hiđro (0,0529 nm) lớn hơn bán kính nguyên tử 
của heli (0,0128nm) do nguyên nhân gì ? Giải thích bằng khái niệm 
obitan nguyên tử. 

1.40*. Obitan nguyên tử là gì ? Obitan nguyên tử có giới hạn hay không ? 


Bài 5 

LUYỆN TẬP VỀ : THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ. 

KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ. 

OBITAN NGUYÊN TỬ 

1.41. Tổng số nguyên tử trong 0,01 mol phân tử muối amoni nitrat bằng 

A. 5,418.10 22 . B. 5,418.10 21 . c. 6 ,02.10 22 . D. 3,01.10 23 . 
Hãy chọn đáp án đúng. 

1.42. Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất 

A. không mang điện. B. mang điện tích dương. 

c. mang điện tích âm. D. có thể mang điện hoặc không mang điện. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

1.43. Sô' hiệu nguyên tử cho biết 

A. số proton trong hạt nhân nguyên tử hay số đơn vị điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 

B. số electron trong vỏ nguyên tử. 

c. số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

D. tất cả A, B và c. 

Hãy chọn phương án đúng nhất. 


9 



1 . 44 . Các nguyên tố hoá học có tỉ lệ số nơtron/số proton lớn hơn 1,5244 (trong 
nguyên tử của đồng vị 207 Pb) thường không bển và tự phân huỷ thành các 
nguyên tố khác. 

a) Dựa vào bảng tuần hoàn hãy xác định tỉ lệ số nơtron/số proton của các 
nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 90, 91, 92. 

b) Các nguyên tố này có bền không ? 

1.45. Coi nguyên tử flo (^E) như là một khối cầu có đường kính bằng 

1,00.10 1 nm và hạt nhân có đường kính bằng 1,00.10 6 nm. Hãy tính : 

a) Khối lượng hạt nhân nguyên tử flo (kg) dựa vào bảng 1.1 trong SGK. 

b) Tỉ lệ thể tích của nguyên tử flo và thể tích của hạt nhân. 

c) Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo. 

1 . 46 . Trong tự nhiên silic tồn tại với hàm lượng các đồng vị : 14 S 1 là 92,23%, 

Ị 4 Si là 4,67% và J 4 Si 1 à 3,10%. Tính nguyên tử khối trung bình 
của silic. 

Bài 6 

LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 

1 . 47 . Trong một lớp electron có bao nhiêu phân lớp electron ? Hãy cho biết các 
kí hiệu chỉ phân lớp electron. 

1 . 48 . Các obitan trong một phân lớp khác nhau như thế nào ? 

1.49. Hãy xác định số obitan của lớp M. 

1 . 50 . Hãy xác định số obitan có trong phân lớp p và phân lớp d. 

1 . 51 . Electron 2p’ thuộc về lớp và phân lớp nào ? Vẽ hình dạng của obitan mô 
tả electron này. 


10 



Bài 7 

NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 
CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

1.52. Hãy viết kí hiệu để chỉ phân lớp electron với electron cuối cùng ở : 

a) Lớp thứ 2, phân lớp s và electron là độc thân. 

b) Lớp thứ 2, phân lớp p, ô lượng tử thứ 2 (từ trái sang) và electron là 
độc thân. 

c) Lớp thứ 3, phân lớp p, ô lượng tử thứ 2 (từ trái sang) và electron là cặp đôi. 

1.53. Hãy giải thích sự sắp xếp các electron vào các obitan trong nguyên tử nitơ 
(Z = 7) để minh hoạ cho các nguyên lí vững bền, nguyên lí Pau-li và quy 
tắc Hun. 

1.54. Hãy giải thích và so sánh việc sắp xếp electron vào các ô lượng tử và vào 
các obitan theo mức năng lượng. 

1.55. Thế nào là cấu hình electron ? Phân biệt cấu hình electron và thứ tự sắp 
xếp electron theo mức năng lượng. Lấy thí dụ minh hoạ. 

1.56. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tô' sau : 

ốC ; 8 0 ; nNa; 13 AI; 17 CI; 20 ^ a - 

1.57. Sử dụng bảng tuần hoàn, hãy xác định các nguyên tố và viết cấu hình 
electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử nếu cho biết số electron của các 
nguyên tử trên từng lớp như sau : 

a) 2, 2 ; b) 2, 5 ; c) 2, 8 , 5 ; 

d) 2, 8 , 3 ; đ)2, 8,7 ; e) 2, 8 , 8,2. 

1.58. a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X được 
phân bô' như sau : 

QỊỊ 

2 s 

Sô' hiệu nguyên tử và kí hiệu của nguyên tô' X là 
A. 5, B B.7, N c. 8 , o D. 9, F. 

Chọn đáp án đúng. 


Mu 

2p 5 


11 




b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Y được 
phân bố như sau : 


mi 

m 

Cũ 

m 


3s 2 3p 4 


SỐ hiệu nguyên tử và kí hiệu của nguyên tố Y là 

A. 4, Be B. 6, c c. 7, N D. 16, s. 

Chọn đáp án đúng. 

1.59. Nêu khuynh hướng biến đổi số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử 
các nguyên tố hoá học khi số hiệu nguyên tử tăng dần ? 

1 . 60 . Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 1 đến 36, nguyên tử của các 
nguyên tố có : 

a) 8 electron ở lớp ngoài cùng là : 

A. Ne, Ar, Kr ; B. Ne, Ar, Fe ; c. Ne, Ar, Fe, Kr ; D. Ar, Fe, Kr. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

b) 2 electron ở lớp ngoài cùng là : 

A. He, Be, Mg. 

B. He, Be, Mg và 8 nguyên tố nhóm B từ Sc đến Zn (trừ Cr và Cu), 
c. 8 nguyên tố nhóm B từ Sc đến Zn (trừ Cr và Cu). 

D. He, Be, Mg và 10 nguyên tố nhóm B từ Sc đến Zn. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

1 . 61 . Hãy viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ và cho biết số hiệu nguyên 
tử của các nguyên tố có lớp electron ngoài cùng như sau : 

a) 2S 1 ; b) 2s 2 2p 3 ; c) 2s 2 2p 6 ; d) 3s 2 ; 

đ) 3s 2 3P 1 ; e) 3s 2 3p 4 ; f) 3s 2 3p 5 . 

Bài 8 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 

1 . 62 . Viết cấu hình electron nguyên tử của magie (Z = 12), photpho (Z = 15) và 
cho biết nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim ? 


12 



1.63. Trong số các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình electron nào là 
của nguyên tử oxi (Z = 8). 

A. 1 s 2 2s 2 2p 3 ; B. 1 s 2 2s 2 2p 4 ; c. 1 s 2 2s 3 2p 4 ; D. 1 s 2 2s 2 2p 6 . 
Hãy chọn phương án đúng. 

1.64. Nguyên tử của nguyên tố p (Z = 15) có số electron độc thân bằng 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

1.65. Nguyên tử R mất đi 1 electron tạo ra cation R + có cấu hình electron 
nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Viết cấu hình electron nguyên 
tử và sự phân bố electron theo obitan của nguyên tử R. 

1.66. Chỉ dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có z bằng 9, 
11 , 16 và 20 hãy xác định nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là 
phi kim. 

1.67*. Trong phân tử M 2 X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt, trong đó số hạt 

mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của 
nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23. Tổng số hạt (p, n, e) 
trong nguyên tử M nhiểu hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Viết cấu hình 
electron của các nguyên tử M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất. 

1.68*. Hợp chất Y có công thức MX 2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. 
Trong hạt nhân M có số nơtron nhiêu hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt 
nhân X số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX 2 là 58. 

a) Tìm A m và A x . 

b) Xác định công thức phân tử của MX 2 . 


13 



Chương 2 -- 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOAN 


Bài 9 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.1. Hãy cho biết ý nghĩa của một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 

2.2. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiểu tăng dần số đơn 
vị điện tích hạt nhân. Thông thường nguyên tử khối trung bình cũng tăng 
dần. Tuy nhiên có một số ngoại lệ : Nguyên tố đứng trước có nguyên tử 
khối trung bình lớn hơn nguyên tố đứng sau. Sử dụng bảng tuần hoàn, 
hãy tìm một số nguyên tố đặc biệt này. 

2.3. Có thể định nghĩa chu kì theo sự thay đổi số electron được không ? Giải thích. 

2.4. Số nguyên tố trong các chu kì của bảng tuần hoàn có giống nhau không ? 
Dấu hiệu nào cho biết một chu kì kết thúc ? 

2.5. ' Dựa vào cấu hình electron hãy giải thích vì sao chu kì 3 chỉ có 8 nguyên tố. 

2.6. Khối các nguyên tố gồm các nhóm nào ? Khối nguyên tố còn có thể được 
gọi là các nhóm gì ? 

2.7. Sự phân bố electron theo lớp trong nguyên tử của ba nguyên tố như sau : 

X : 2, 8, 1 ; Y : 2, 8, 7 , z : 2, 8, 8, 2. 

Hãy xác định vị trí các nguyên tố này trong bảng tuần hoàn. 


Bài 10 

Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.8. Làm thế nào để phân biệt các nguyên tố nhóm A và‘nguyên tố nhóm B 
theo cấu tạo lớp vỏ nguyên tử ? 


14 



2.9. Các nguyên tố nhóm A và nhóm B có cùng số thứ tự nhóm có đặc điểm gì 
giống và khác nhau ? Lấy thí dụ nguyên tô' c và Ti để minh hoạ. 

2.10. Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có liên hệ gì với cấu tạo lớp vỏ 
nguyên tử của nguyên tố đó. Giải thích và nêu thí dụ minh hoạ. 

2.11. Cho hai nguyên tô' X và Y ở hai ô liên tiếp trong một chu kì của bảng 
tuần hoàn và có tổng sô' proton bằng 27. Hãy viết cấu hình electron 
nguyên tử và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. 

2.12. Oxit cao nhất của một nguyên tô' nhóm VIA chứa 60 % oxi về khối lượng. 
Hãy xác định nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tô' đó. 

2.13. Trong chu kì 2 số electron lớp ngoài cùng thay đổi như thế nào ? 

2.14. Hãy nêu sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử trong bảng 
tuần hoàn. 

2.15. Cho hai nguyên tô' hoá học có cấu hình electron nguyên tử là : 

+ Nguyên tử X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

+ Nguyên tử Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 

a) Hỏi chúng có ở trong cùng một nhóm nguyên tô' không ? Hãy giải thích. 

b) Hai nguyên tô' này cách nhau bao nhiêu nguyên tô' hoá học ? Có cùng 
chu kì không ? 


Bài 11 

Sự BIỂN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT Lí 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.16. Hãy cho biết đại lượng nào dưới đây của các nguyên tố biến đổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân : 

A. Số lớp electron. 

B. Số electron ở lớp ngoài cùng, 
c. Nguyên tử khối. 

D. Số electron trong nguyên tử . 


15 



2.17. Dựa trên các dữ kiện cho dưới đây : 

Nguyên tố Na Mg AI Si p s C1 

r nguyên tử ( nm ) 0,157 °. 136 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 

Hãy giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố. 

2.18. Bán kỉnh nguyên tử của các nguyên tố Be, F, Li và C1 tăng dần theo thứ tự sau: 

A. Li < Be < F < C1; B. F < Be < C1 < Li; 

c. Be < Li < F < C1; D. C1 < F < Li < Be. 

Dựa vào số liệu cho ở hình 2.1 SGK, hãy chọn phương án đúng. 

2.19. Bán kính các ion có cùng cấu hình electron tỉ lệ nghịch với điộn tích hạt 
nhân của nguyên tử. Các ion Na + , Mg 2+ , F , o 2 đều có cùng cấu hình 
electron ls 2 2s 2 2p 6 . Sử dụng bảng tuần hoàn xác định số hiệu nguyên tử 
và chọn dãy các ion có bán kính giảm dần : 

A. Na + > Mg 2+ > F _ > 0 2_ . 

B. Mg 2+ > Na + > F“ > 0 2 ~. 
c. F" > Na + > Mg 2+ > 0 2_ . 

D. 0 2 “ > F" > Na + > Mg 2+ . 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.20. Các nguyên tố Na, Mg, Si, c được sắp xếp theo chiều giảm dần năng 
lượng ion hoá thứ nhất: 

A. c > Si > Mg > Na ; B. Si > c > Mg > Na ; 

c. c > Mg > Si > Na ; D. Si > c > Na > Mg. 

Dựa vào số liệu cho ở bảng 2.2 SGK, hãy chọn đáp án đúng. 

2.21. Các nguyên tố Mg, Al, B và c được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ âm điện : 

A. Mg < B < AI < c ; B. Mg < AI < B < c ; 

c. B<Mg<Al<C; D. AI < B < Mg < c. 

Dựa vào số liệu cho ở bảng 2.3 SGK, hãy chọn đáp án đúng. 

2.22. Hai nguyên tố X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn, 
X thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất X và Y không phản ứng với nhau. 
Tổng số proton trong hạt nhân X và Y bằng 23. Xác định hai nguyên tố 
và viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. 


16 



Bài 12 

Sự BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI 
TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC. 

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

2.23. So sánh tính kim loại của các cặp nguyên tố sau và giải thích ngắn gọn : 

a) Kali và natri ; 

b) Natri và nhôm ; 

c) Nhôm và kali. 

2.24. So sánh tính phi kim trong từng cặp nguyên tố sau và giải thích ngắn gọn : 

a) Cacbon và silic ; 

b) Clo và lưu huỳnh ; 

c) Nitơ và silic. 

2.25. Hoá trị của nguyên tố hoá học là gì ? Hãy nêu sự biến đổi hoá trị của các 
nguyên tố hoá học trọng chu kì 2. 

2.26. Hãy nêu sự biến đổi tính chất axit - bazơ của các oxit và hiđroxit của các 
nguyên tố trong chu kì 3 khi đi từ trái sang phải. 

2.27. So sánh tính bazơ của các hiđroxit trong mỗi dãy sau và có giải thích 
ngắn gọn : 

a) Canxi hiđroxit, stronti hiđroxit, bari hiđroxit; 

b) Natri hiđroxit và nhôm hiđroxit; 

c) Canxi hiđroxit và xesi hiđroxit. 

2.28. Hãy so sánh tính axit của các chất trong mỗi dãy sau và giải thích ngắn gọn : 

a) Axit cacbonic và axit silixic ; 

b) Axit silixic, axit photphoric, axit suníuric. 

2.29. Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng giữa các oxit sau với 
nước (nếu có) : Na 2 0, S0 3 , C1 2 0 7 , C0 2 , CaO, N 2 0 5 và nhận xét về tính 
chất axit - bazơ của sản phẩm. 


2.BT HỐAHỌCIO.NC-A 


17 



Bài 13 

Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.30. Các nguyên tố thuộc chu kì 2 có thể tạo thành cation đơn nguyên tử : 

A. Li, Be, B, c và N ; B. Li, Be, c, N và o ; 

c. Li, Be và B ; D. N, o, F và Ne. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.31. Các nguyên tố thuộc chu kì 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử : 

A. Al, Si, p, s, C1 ; B. Si, p, s, Cl ; 

c. p, s, C1 ; D. Mg, Si, p, s, Cl. 

Hãy chọn phương án đúng. 

2.32. Nguyên tố Si có z = 14. Cấu hình electron nguyên tử của silic là : 

A. ls 2 2s 2 2p 5 3s 3 3p 2 ; B. ls 2 2s 2 2p 7 3s 2 3p 2 

c. ls 2 2s 3 2p 6 3s 2 3p 2 ; D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.33. Cấu hình electron nguyên tử của sắt: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . sắt ở 

A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA. B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. 

c. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA. D. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB. 

Hãy chọn phương án đúng. 

2.34. Nguyên tô photpho ở ô sô 15, chu kì 3, nhóm VÁ trong bảng tuần hoàn. 
Hãy nêu tóm tắt tính chất hoá học của photpho. 

2.35. Hãy cho biết ý nghĩa của độ âm điện và sự biến đổi của độ âm điện các 
nguyên tố trong chu kì 3 và nhóm VIIA. 

Bài 14 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 

2.36. Một nguyên tố X có z = 20. Hãy viết cấu hình electron của X, x 2+ . X là 
nguyên tố gì, thuộc chu kì nào, nhóm nào, là kim loại hay phi kim ? 

2.BT HỎAHỌC10.NC-B 


18 



2.37. Cho nguyên tố sắt ở ô thứ 26, cấu hình electron của ion Fe 3+ là : 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 ; B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s‘ 
c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.38. Cho nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, cấu hình electron của ion s 2 là : 

A. ls 2 2s 2 2p 6 ; B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Hãy chọn phương án đúng. 

2.39. A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp 
của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử A 
và B bằng 32. Hai nguyên tố đó là : 

A. MgvàCa ; B. o và s ; c. N và Si ; D. c và Si. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

2.40. Nguyên tố X có z = 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, xác định 
vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết loại nguyên tố và viết cấu hình 

électron của các ion x 2+ và x 4+ . 

2.41. Nguyên tố Y có z = 18. Viết cấu hình electron nguyên tử của Y, xác định 
vị trí của Y trong bảng tuần hoàn. Có thể có hợp chất của Y trong đó Y ở 
dạng ion được không ? 

2.42. Cation R + có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p 6 . 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R. 

b) Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn. 

c) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của R là gì ? Lấy 2 phản ứng để 
minh hoạ. 

d) Anion X - có cấu hình electron giống cấu hình electron của cation R + . 
Hãy cho biết tên và viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. 

2.43. Cho 4,4 g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và dều 
thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với axit HC1 dư thì thu được 
3,36 dm 3 khí hiđro ở đktc. Hãy xác định hai kim loại. 


19 



Chương 3 


LIÊN KẾT HOÁ HỌC 


Bài 16 

KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC. LIÊN KẾT ION 

3.1. Trong tự nhiên, các khí hiếm tồn tại dưới dạng nguyên tử tự do. Các nguyên 
tử của khí hiếm không liên kết với nhau tạo thành phân tử và khó liên kết 
với các nguyên tử của các nguyên tố khác. Ngược lại các nguyên tử các 
nguyên tố khác lại liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể. Hãy 
giải thích nguyên nhân của hiện tượng này. 

3.2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kali là 4S 1 cấu hình 
electron lớp ngoài cùng của nguyên tử brom là 4s 2 4p 5 

a) Làm thế nào các nguyên tử kali và brom có được cấu hình electron của 
nguyên tử khí hiếm ? 

b) Liên kết của nguyên tử kali và nguyên tử brom thuộc kiểu liên kết gì ? 
Phân tử tạo thành có bền hơn từng nguyên tử riêng rẽ không ? 

3.3. Cấu hình elecưon lớp ngoài cùng của nguyên tử flo là 2s 2 2p 5 Trong các 
phản ứng hoá học nguyên tử flo thường nhận 1 electron để tạo ion ílorua. 
Hãy viết cấu hình electron của ion ílorua và cho dự đoán về kiểu liên kết 
giữa flo với kali ? 

3.4. Cấu hình elecưon lớp ngoài cùng của nguyên tử canxi là 4s 2 Trong các 
phản ứng hoá học nguyên tử canxi thường cho 2 electron để tạo ion canxi. 
Hãy viết cấu hình electron của cation canxi và cho dự đoán về kiểu liên 
kết giữa canxi với flo trong muối canxi florua ? 

3.5. Cation R + có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p 6 Viết cấu 
hình electron và sự phân bố electron theo obitan nguyên tử của nguyên tử 
R. Cho biết bản chất liên kết giữa R với flo. 

3.6. Anion X - có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 6 Hỏi X là 
nguyên tố gì ? Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. Giải 
thích bản chất liên kết giữa X với bari kim loại. 


20 



3.7. Trong phân tử Na 2 0, cấu hình electron của các nguyên tử có tuân theo 
quy tắc bát tử không ? Cho biết nguyên tử natri có z = 11, oxi có z = 8. 

3.8*. Hình 3.1 SGK vẽ một ô mạng tinh thể muối NaCl. Mạng tinh thể muối 
NaCl được xây dựng bằng cách xếp liên tiếp các ô mạng với nhau. Số 
phân tử NaCl nguyên vẹn có trong một ô mạng trên hình 3.1 bằng : 

A. 4; B. 14; c. 5 ; D. 6. 

Hãy chọn đáp số đúng. 


Bài 17 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 

3.9. Thế nào là liên kết cộng hoá trị ? Nêu một số thí dụ về liên kết cộng 
hoá trị. 

3.10. Hãy giải thích nguyên nhân tạo thành liên kết cộng hoá trị. 

3.11. Phân tử của một chất được đặc trưng bởi 

A. khoảng cách trung bình giữa các nguyên tử. 

B. giá trị trung bình của góc tạo bởi các liên kết. 
c. độ bền của liên kết và độ bền của phân tử. 

D. tất cả các yếu tố kể trên. 

Hãy chọn phương án đúng. 

3.12. Hãy giải thích sự tạo thành liên kết trong phân tử flo. 

3.13. Mô tả sự tạo thành liên kết trong phân tử HBr theo quan điểm dùng chung 
electron. 

3.14. Trong phân tử N 2 và NO, nguyên tử nitơ có được thoả mãn quy tắc bát tử 
không ? Giải thích. Cho nguyên tử nitơ có z = 7, oxi có z = 8. 

3.15. Liên kết cộng hoá trị phân cực là gì ? Lấy một số thí dụ về loại liên 
kết này. 

3.16. Thế nào là liên kết cho - nhận. Hãy xác định kiểu liên kết có trong phân 

tử no 2 . 


21 



Bài 18 

Sự LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ. 

Sự HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, 

LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA 

3.17. Tại sao góc liên kết trong phân tử CH 4 có giá trị bằng 109°28’ ? 

3.18. Thế nào là liên kết ơ, liên kết 71 ? Nêu thí dụ. 

3.19. Hãy giải thích nguyên nhân làm cho các phân tử BeH 2 có dạng thẳng ? 

3.20. Các liên kết trong phân tử nitơ được tạo thành là do sự xen phủ của 

A. các obitan s với nhau và các obitan p với nhau. 

B. 3 obitan p với nhau. 

c. 1 obitan s và 2 obitan p với nhau. 

D. 3 obitan p giống nhau về hình dạng và kích thước nhưng khác nhau về 
định hướng không gian với nhau. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.21. Hình dạng của phân tử CH 4 , BF 3 , H 2 0, BeH 2 tương ứng là 

A. tứ diện, tam giác, gấp khúc, thẳng. 

B. tam giác, tứ diện, gấp khúc, thẳng, 
c. gấp khúc, tam giác, tứ diện, thẳng. 

D. thẳng, tam giác, tứ diện, gấp khúc. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.22. Phân tử H 2 0 có góc liên kết bằng 104,5° do nguyên tử oxi ở trạng thái 
lai hoá 

A. sp ; B. sp 2 ; c. sp 3 ; D. không xác định được. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.23. Hãy mô tả sự lai hoá các obitan của nguyên tử nitơ trong phân tử NH 3 . 

3.24. Hãy mô tả sự tạo thành các liên kết trong phân tử C 2 H 2 . 


22 



Bài 19 

LUYỆN TẬP VỀ : LIÊN KẾT ION. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ. 

Sự LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 

3.25. Liên kết trong phân tử KF thuộc về liên kết 

A. cộng hoá trị. B. cộng hoá trị phân cực. 

c. ion. D. cho - nhận. 

Hãy chọn phương án đúng. 

3.26. Liên kết đơn trong phân tử Br 2 được hình thành như thế nào ? 

3.27. a) Trong các hợp chất sau đây : LiCl, NaF, CC1 4 và KBr. Hợp chất có liên 
kết cộng hoá trị là 

A. LiCl. B. NaF. c. CC1 4 . D. KBr. 

Chọn đáp án đúng. 

b) Cho các hợp chất sau đây : HC1, CsF, H 2 0 và NH 3 . Hợp chất có liên 
kết ion là 

A. HC1. B. CsF. c. H 2 0. D. NH 3 . 

Chọn đáp án đúng. 

3.28. Các liên kết trong phân tử NH 3 thuộc liên kết 

A. cộng hoá trị . B. cộng hoá trị phân cực. 

c. ion. D. cho - nhận. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.29. Nguyên tử photpho trong PH 3 ở trạng thái lai hoá 

A. sp. B. sp 2 . 

3 

c. sp . D. không xác định được. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.30. Hãy mô tả sự tạo thành các liên kết trong phân tử C 2 H 6 . 

3.31. Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo không gian của phân tử metan. 

3.32. Tại sao nitơ là một khí tương đối trơ ở nhiệt độ thường ? 


23 



Bài 20 

TINH THỂ NGUYÊN TỬ. TINH THỂ PHÂN TỬ 

3.33. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử khác nhau ở những điểm gì ? 

3.34. Trong mạng tinh thể kim cương, mỗi nguyên tử c có số nguyên tử lân cận 
gần nhất (ở khoảng cằch 0,154 nm) là 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.35. Trong mạng tinh thể kim cương, góc liên kết tạo bởi các nguyên tử c bằng 

A. 120°. B. 90°. c. 104,5°. D. 109°28\ 

Hãy chọn câu đúng. 

3.36. Giải thích tạỉ sao iot lại dễ thăng hoa, trái lại NaCl lại rất khó nóng chảy 
và khó bay hơi. 

3.37. Hãy giải thích hiện tượng tăng khối lượng riêng của nước khi đun chảy 
nước đá từ 0°c đến 4°c. 

3.38. Cho tinh thể các chất sau : iot, than chì, nước đá và muối ăn. 

a) Tinh thể nguyên tử là tinh thể 

A. iot. B. than chì. c. nước đá. D. muối ăn. 

Chọn đáp án đúng. 

b) Tinh thể ion là tinh thể 

A. iot. B. than chì. c. nước đá. D. muối ăn. 

Chọn đáp án đúng. 

3.39. Cho các chất và nhiệt độ nóng chảy của chúng : 


Chất 

Nước 

Muối ăn 

Băng phiến 

Butan 

Công thức phân tử 

h 2 0 

NaCI 

c 10 h 8 

C 4 H 10 

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 

0 

801 

80 

-138 


24 




Các chất trên ở dạng tinh thể tương ứng là 

A. phân tử, ion, phân tử và phân tử. B. ion, ion, phân tử và phân tử. 

c. phân tử, ion, nguyên tử và phân tử. D. phân tử, ion, ion và phân tử. 

Hãy chọn đáp án đúng. 


Bài 21 

HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

3.40. So sánh liên kết cộng hoá trị không cực với liên kết cộng hoá trị có cực và 
liên kết cho - nhận. 

3.41. Liên kết trong phân tử LiF là liên kết 

A. ion. B. cộng hoá trị không phân cực. 

c. cộng hoá trị phân cực. D. cho - nhận. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.42. Liên kết trong phân tử HBr là liên kết 

A. cộng hoá trị không phân cực. B. cộng hoá trị phân cực. 

c. cho - nhận. D. ion. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.43. Sử dụng giá trị độ âm điện của các nguyên tố cho trong bảng tuần hoàn 
các nguyên tố, xác định kiểu liên kết trong phân tử các chất : N 2 , AgCl, • 

HBr, NH 3 , H 2 0 2 . 

3.44. Sử dụng giá trị độ âm điện củà các nguyên tố cho trong bảng tuần hoàn 
các nguyên tố, xác định kiểu liên kết trong các ion : CIO , HS , HCOJ. 

3.45. Sắp xếp các phân tử theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết trong 
phân tử các chất sau (sử dụng giá trị độ âm điện trong bảng tuần hoàn) : 

NH 3 ; H 2 S ; H 2 0 ; H 2 Te ; CsCl; CaS ; BaF 2 . 


/ 


25 



Bài 22 

HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ 

3.46. Hãy phân biệt khái niệm số oxi hoá và hoá trị của nguyên tố trong hợp 
chất hoá học. 

3.47. Điện hoá trị của các nguyên tố o, s (thuộc nhóm VIA) trong các hợp chất 
với các nguyên tố nhóm IA đều là 

A. 2-. B.2+. C 6 +. D. 4+. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.48. Hãy giải thích điện hoá trị bằng 2- của oxi và lưu huỳnh trống các hợp 
chất với natri và viết công thức cấu tạo của phân tử. 

3.49. Hãy cho biết số oxi hoá và cộng hoá trị của các nguyên tố Si, p, s, G 
trong các oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hiđro. 

3.50. Tại sao một nguyên tố có thể có một số giá trị số oxi hoá ? Giải thích 
bằng các giá trị sô' oxi hoá của s. 

3.51. Nguyên tử của nguyên tô' photpho có z = 15. Dựa vào cấu hình electron 
nguyên tử ; hãy giải thích các sô' oxi hoá của photpho ? 

3.52. Cho các nguyên tô': Sn, Si, s, Sb, Sc, Se. Hãy sử dụng bảng tuần hoàn để 
xác định số oxi hoá cao nhất và cho biết những nguyên tố nào có cùng số 
oxi hoá cao nhất. 

3.53. Cho các nguyên tô': Na, N, p, s, F, Si, As, Cl. Sử dụng bảng tuần hoàn để 
xác định các nguyên tô' có cùng sô' oxi hoá trong hợp chất với hiđro. 

3.54. Sô' oxi hoá của nguyên tô' N trong HNO 3 bằng 

A.+3. B.+4. c.+5. D. +6. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.55. Sô' oxi hoá của nguyên tô' s trong Na 2 SƠ 3 bằng 

A. +3. B. +4. c. +5. D. +6. 

Hãy chọn đáp án đúng. 


26 



Bài 23 

LIÊN KẾT KIM LOẠI 

3.56. Hãy giải thích điện hoá trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA trong 
các hợp chất với clo. 

3.57. Điện hoá trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với 
natri có giá trị : 

A.-2và-l; B. 2-và 1-; c. 6 +và 7 + ; D. +6 và+7. 
Hãy chọn đáp án đúng. 

3.58. Yếu tố quyết định tính chất cơ bản của tinh thể kim loại là 

A. sự tồn tại mạng tinh thể kim loại. 

B. tính ánh kim. 

c. tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. 

D. sự chuyển động tự do của các electron chung trong toàn mạng tinh thể ? 
Hãy chọn đáp án đúng. 

3.59. Trong một ô mạng cơ sở của tinh thể lập phương tâm khối (hình 3.15a SGK), 
số đơn vị thể tích nguyên tử kim loại bằng 

A. 1. B.2. c. 3. D. 4. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.60. Trong một ô mạng cơ sở của tinh thể lập phương tâm diện (hình 3.15b SGK), 
số đơn vị thể tích nguyên tử kim loại bằng 

A. 1 . B. 2. c. 3. D. 4. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.61. Hãy giải thích nguyên nhân làm cho tinh thể kim loại dẫn nhiột, dẫn điện 
tốt và có tính dẻo. 

3.62. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 20°c, biết rằng tại nhiệt độ; 
đó khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm 3 . Giả thiết rằng trong tinh thể 
các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn 
lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết nguyên tử khối của Fe là 55,85. 

3.63*. Trong mạng tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tử tiếp xúc nhau ở 
mặt bên. Đường chéo của mặt có độ dài bằng 4 lần bán kính của nguyên 
tử. Hãy xác định % chiếm chỗ của nguyên tử kim loại trong loại mạng này. 


27 



Bài 24 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 

3.64. Liên kết ion khác với liên kết cộng hoá trị ở 

A. tính định hướng và tính bão heà. 

B. việc tuân theo quy tắc bát tử. 

c. việc tuân theo nguyên tắc xen phủ đám mây electron nhiều nhất. 

D. tính định hướng. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

3.65. Cho biết tổng số electron trong anion AB 2_ là 42. Trong các hạt nhân A 
cũng như B có số proton bằng số nơtron. 

a) Tính số khối của A, B. 

b) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron trong các obitan của 
nguyên tử các nguyên tố A, B. 

3.66. Hãy giải thích vì sao độ âm điện của nitơ bằng 3,04 và clo bằng 3,16 
không khác nhau đáng kể nhưng ở điều kiện thường khả năng phản ứng 
của N 2 kém hơn so với Cl 2 ? 

3.67. Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài 
cùng tương ứng là 3S 1 ; 3s 2 3p* ; 3s 2 3p 5 . Hãy xác định vị trí (số chu kì, 
sổ nhóm, loại nhóm và số thứ tự) của A, M, X trong bảng tuần hoàn. 

3.68. Nêu nội dung của quy tắc bát tử. Cho 2 trường hợp cụ thể áp dụng đúng 
và 2 trường hợp không áp dụng được quy tắc bát tử. 

3.69. Nguyên tử của nguyên tố X có z = 20, nguyên tử của nguyên tố Y có 
z = 17. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y và hãy cho biết 
loại liên kết gì tạo thành trong phân tử hợp chất của X và Y ? Viết 
phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ. 

3.70*. Cho 3 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm A và natri tác dụng với 
nước dư thu được dung dịch Y và khí z. Để trung hoà dung dịch Y cần 
0,2 mol axit HC1. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy xác định nguyên tử khối 
và tên nguyên tố A. 


28 



Chương 4 


PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


Bài 25 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.1. Khi tham gia vào phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại 

A. bị khử. B. bị oxi hoá. 

c. cho proton. D. đạt tới số oxi hoá âm. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

4.2. Nguyên tử brom chuyển thành ion bromua bằng cách 

A. nhận một electron. B. nhường một electron. 

c. nhận một proton. D. nhường một proton. 

Hãy chọn phương án đúng. 

4.3. Trong phản ứng : AgN0 3 + NaCl —» NaN0 3 + AgClị 
lon bạc 

A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. 

c. không bị oxi hoá, không bị khử. D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Hãy chọn phương án đúng. 

4.4. Trong phản ứng : Zn + CuCl 2 —» ZnCl 2 + Cu 
lon đổng 

A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. 

c. không bị oxi hoá, không bị khử. D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Hãy chọn phương án đúng. 

4.5. Trong phản ứng : Cl 2 + 2NaOH —» NaCl + NaClO + H 2 0 
Nguyên tô' clo 

A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử.. 

c. không bị oxi hoá, không bị khử. D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

Hãy chọn phương án đúng. 


29 


4.6. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. 4Na + 0 2 -> 2Na 2 0 

B. 2Fe(OH ) 3 -> Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

c. Ná 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + C0 2 t 
D. NH 3 + HC1 -> NH 4 C1 

4.7. Trong phản ứng giữa kim loại kẽm và đồng clorua : 

Zn + C 11 CI 2 —y ZnCl 2 H" Cu 

2 + 4 «. 

Một mol ion Cu đã 

A. nhường 1 mol electron. B. nhận 1 mol electron. 

c. nhường 2 mol electron. D. nhận 2 mol electron. 

Phương án nào là đúng ? 

4.8. Số mol electron cần dùng để khử 1,5 mol Al 3+ thành AI là : 

A. 0,5. B. 1,5. c. 3,0. D. 4,5. 

Hãy chọn đáp số đúng. 

4.9. Khi đốt cháy H 2 S trong lượng dư oxi, nước và lưu huỳnh đioxit được 
tạo thành. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Trong phản ứng đó, nguyên tố nào bị oxi hoá, nguyên tố nào bị khử ? 

4.10. Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây axit sunfuric đóng vai trò chất 
oxi hoá ? 

a) 2NaI + 2H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + I 2 + S0 2 + 2H 2 0 

b) BaF 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2HF 

4.11. Tính số oxi hoá của : 


1. Cacbon trong : 

a) CF 2 C1 2 ; 

b) Na 2 Ọ20 4 ; 

c) HCOJ; 

d) C&Ì 

2. Brom trong : 

a) KBr; 

b) BrF 3 ; 

c) HBrơ 3 ; 

d) CBr 4 

3. Nitơ trong : 

a) NH 2 OH ; 

b) N 2 H 4 ; 

c) NH 4 ; 

d) HN0 2 

4. Lưu huỳnh trong : 

a) SOCl 2 ; 

b) H 2 S2; 

c) H 2 S0 3 ị 

d) Na 2 S 

5. Photpho trong : 

a) H 2 p 2 0?'; 

b) PH+; 

c) PC1 5 



30 



4.12. Xác định chất oxi hoá và chất khử trong mỗi phản ứng dưới đây : 

1. 5H 2 C 2 0 4 + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 -> 2MnS0 4 + K 2 S0 4 +10CO 2 +8H 2 0 

2. 3Cu + 8 HNO 3 -> 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 

3. 3Na 2 S0 3 + K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 -> 3Na 2 S0 4 + K 2 S0 4 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + 4H 2 0 

4.13. Lập các phương trình của phản ứng oxi hoá - khử theo các sơ đồ dưới đây 
và xác định vai trò của từng chất trong mỗi phản ứng : 

1. KC10 3 + HBr -> Br 2 +.KC1 + H 2 0 

2. FeCl 2 + H 2 0 2 + HC1 -> FeCl 3 + H 2 0 
3.1 2 + Na 2 s 2 0 3 -» Na 2 s 4 0 6 + Nai 

4. KI + HN0 3 -> I 2 + KNƠ 3 + NO + H 2 0 

5. PbO +NH 3 -> Pb + N 2 + H 2 0 

6 . K 2 Cr 2 0 7 + HC1 -> Cl 2 + KC1 + CrCl 3 + H 2 0 

V. KMn0 4 + SnS0 4 + H 2 S0 4 —> Sn(S0 4 ) 2 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

8 . NaCỊO + KI + H 2 S0 4 -> I 2 + NaCl + K 2 S0 4 + H 2 0 

9. Cr 2 0 3 + KN0 3 + KOH -> K 2 Crơ 4 + KN0 2 + H 2 0 

10. H 2 S + hno 3 -> h 2 so 4 + NO + h 2 o 

4.14. Hãy nêu một thí dụ về phản ứng oxi hoá - khử giữa hai oxit. 

4.15. Hãy nêu hai thí dụ về phản ứng trong đó nguyên tô' đóng vai trò chất oxi 
hoá và nguyên tố đóng vai trò chất khử ở trong thành phần của cùng một 
phân tử. 

4.16. Hãy nêu hai phản ứng của cùng một đơn chất : Trong một phản ứng đơn 
chất đó tác dụng với chất oxi hoá và trong phản ứng kia đơn chất đó tác 
dụng với chất khử. 

4.17. Hãy nêu hai phản ứng của cùng một hợp chất : Một phản ứng của hợp 
chất đó tác dụng với chất oxi hoá và một phản ứng của hợp chất đó tác 
dụng với chất khử. 

4.18. Hoạt chất trong nhiều loại thuốc làm nhạt màu tóc là hiđro peoxit 
(H 2 0 2 ). Hàm lượng hiđro peoxit được xác định bằng dung dịch chuẩn 
kali pemanganat theo sơ đồ phản ứng sau : 

H 2 0 2 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> 0 2 + K 2 S0 4 + MnS0 4 + H 2 0 


31 



a) Lựa chọn hệ sô' thích hợp cho phương trình. Cho biết chất nào bị oxi 
hoá, chất nào bị khử. 

b) Để tác dụng hết với H 2 0 2 trong 25 g một loại thuốc làm nhạt màu tóc 
phải dùng vừa hết 80 ml dung dịch KMn0 4 0,1 OM. Tính nồng độ phần 
trăm của H 2 0 2 trong loại thuốc nói trên. 

4.19. Lượng cồn (C^I^OH) trong máu người được xác định bằng cách cho huyết 
thanh tác dụng với dung dịch kali đicromat. Sơ đồ phản ứng như sau : 

C 2 H 5 OH + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> C0 2 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + H 2 Ọ 

a) Hoàn thành phương trình hoá học của phản ứng và cho biết tên nguyên 
tố bị khử và nguyên tô' bị oxi hoá trong phản ứng đó. 

b) 28,00 g huyết thanh của một người lái xe tác dụng vừa hết với 35,00 ml 
dung dỊch K 2 Cr 2 0 7 0,06M. Hỏi người lái xe đó có phạm luật không, biết rằng 
theo luật thì hàm lượng cồn không được vượt quá 0 , 02 % theo khối lượng. 

4.20*. Hoàn thành các phương trình hoá học của phản ứng sau đây : 

a) FeS0 4 + HNO 3 + H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + NO + ... 

b) Mn(OH ) 2 + Cl 2 + KOH -> Mn0 2 + KC1 + ... 

c) Mn0 2 + 0 2 + KOH —» K 2 Mn0 4 + ... 

d) NH 3 + Br 2 —» N 2 + ... 

đ) Mn0 2 + KBr + H 2 S0 4 —» Br 2 + ... 


Bài 26 

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ cơ 

4.21. Các phản ứng hoá hợp 

A. đều là phản ứng oxi hoá - khử. 

B. đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

c. có thể là phản ứng oxi hoá - khử, có thể không là phản ứng oxi hoá - khử. 
Hãy chọn phương án đúng. 


32 



4.22. Các phản ứng phân huỷ 

A. đều là phản ứng oxi hoá - khử. 

B. đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

c. có thể là phản ứng oxi hoá - khử, có thể không là phản ứng oxi hoá - khử. 
Hãy chọn phương án đúng. 

4.23. Các phản ứng thế 

A. đểu là phản ứng oxi hoá - khử. 

B. đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

c. có thể là phản ứng oxi hoá - khử, có thể không là phản ứng oxi hoá - khử. 
Hãy chọn phương án đúng. 

4.24. Các phản ứng trao đổi 

A. đểu là phản ứng oxi hoá - khử. 

B. đều không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

c. có thể là phản ứng oxi hoá - khử ; có thể không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử. 

Hãy chọn câu đúng. 

4.25. Người ta có thể điều chế MgCl 2 bằng : 

a) Một phản ứng hoá hợp. 

b) Một phản ứng thế. 

c) Một phản ứng trao đổi. 

1. Hãy dẫn ra phản ứng cho mỗi trường hợp trên. 

2. Hãy cho biết sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố trong mỗi phản 
ứng đó. 

4.26. Hãy nêu cách điều chế CuO bằng : 

a) Một phản ứng hoá hợp. 

b) Một phản ứng phân huỷ. 

Cho biết sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố trong mỗi phản ứng dó. 

4.27. Hãy nêu ra một phản ứng hoá hợp giữa ba hợp chất đều chứa oxi. 


3.BT HỐAHỌC10.NC-Á 



4.28. Hãy nêu ra một phản ứng phân huỷ tạo ra ba chất đều chứa oxi. 

4.29. Hãy nêu thí dụ về phản ứng phân huỷ tạo ra : 

a) Hai hợp chất. 

b) Hai đơn chất. 

c) Một đơn chất và một hợp chất. 

4.30. Hãy nêu thí dụ về phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ khi phấn ứng 
xảy ra : 

a) Không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 

b) Có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 

4.31. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng đốt cháy hiđro trong oxi như sau : 

2H 2 (k) + 0 2 (k) -+ 2H 2 0 (1) ; AH =-571,66 kJ. 

Hãy tính lượng nhiệt thu được khi: 

a) Đốt cháy 112 lít khí hiđro ở đktc. _ỵ 

b) Tạo ra 450 g H 2 0 (1) từ H 2 (k) và 0 2 (k). 

4.32. Việc sản xuất canxi oxit (vôi) từ canxi cacbonat (đá vôi) là một thí dụ về 
quá trình thu nhiệt : 

CaC0 3 (r) —CaO (r) + C0 2 (k) ; AH = +176 kJ 

Hãy tính lượng nhiệt theo kcal cần cung cấp để phân huỷ 520 g CaC0 3 (r). 
Biết rằng 1 kcal bằng 4,18 kj. 

4.33. Hãy so sánh hai phương trình nhiệt hoá học dưới đây : 

H 2 (k) + ị 0 2 (k) H 2 0 (k) ; AH = -241,83 kj 

H 2 (k) + ị 0 2 (k) H 2 0 (1) ; AH = -285,83 kJ 

Hãy giải thích vì sao giá trị AH ở hai phương trình trên khác nhau. 

4.34. Để tạo ra lmol khí NO từ các đơn chất cần tiêu hao một lượng nhiệt là 
90,29 kJ. 

1 ) Viết phương trình nhiệt .hoá học của phản ứng. 

2) Nếu 1,5 g khí NO phân huỷ thành các đơn chất thì lượng nhiệt kèm 
theo quá trình đó là bao nhiêu ? 


34 


3.BT HÓAHỌCIO.NC-6 



Bài 27 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 

4.35. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây : 

a) Phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số 

nguyên tố, được gọi là.,.-.. 

b) Nguyên tố có số oxi hoá giảm trong phản ứng hoá học là nguyên tố bị 

., nó là chất. 

c) Nguyên tố có số oxi hoá tăng trong phản ứng hoá học là nguyên tố bị 

..., nó là chất. 

d) Trong một phản ứng oxi hoá - khử, tổng số số electron do. 

nhường đúng bằng tổng số electron do.nhận. 

4.36. Hãy cho biết tên của quá trình gây ra : 

a) Sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố. 

b) Sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố. 

4.37. Trong số các phần tử (nguyên tử hoặc ion) dưới đây, phần tử nào có thể 
đóng vai trò chất khử ? Vì sao ? (1) Mg 2+ ; (2) Na + ; (3) AI ; (4) Al 3+ . 

Dẫn ra phản ứng để minh hoạ. 

4.38. Trong số các phần tử dưới đây, phần tử nào có thể đóng vai trò chất oxi 
hoá ? Vì sao ? (1) Mg ; (2) Cu 2+ ; (3) cr ; (4) s 2 “. 

Dẫn ra phản ứng để minh hoạ. 

4.39. Trong số các phần tử dưới đây, phần tử nào vừa có thể là chất khử, vừa có 
thể là chất oxi hoá ? VI sao ? (1) Cu ; (2) Ca 2+ ; (3) o 2 ; (4) Fe 2+ . 

Dẫn ra phản ứng để minh hoạ. 

4.40. Hãy dẫn ra phản ứng oxi hoá - khử trong đó : 

a) Nguyên tử kim loại là chất khử. 

b) lon kim loại là chất khử. 

c) lon kim loại là chất oxi hoá. 


35 










4.41. Hãy dẫn ra phản ứng oxi hoá - khử trong đó : 

a) Nguyên tử phi kim là chất oxi hoá. 

b) Nguyên tử phi kim là chất khử. 

c) Nguyên tử phi kim vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 

4.42. Ion canxi (Ca 2+ ) cần thiết cho máu người hoạt động bình thường. Nồng 
độ Ca 2+ không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ 
Ca 2+ , người ta lấy mẫu máu, làm kết tủa ion Ca 2+ dưới dạng canxi oxalat 
(CaC^C^) rồi cho canxi oxalat tác dụng với dung dịch KMn0 4 trong môi 
trường axit. Sơ đổ phản ứng như sau : 

KMn0 4 + CaC>0 4 + H 2 S0 4 -> MnS0 4 + CaS0 4 + K 2 S0 4 + C0 2 + H 2 0 

a) Hoàn thành phương trình hoá học pl?ản ứng đó. 

b) Giả sử canxi oxalat kết tủa từ 1,00 ml máu ngưối tác dụng vừa hết với 
2,05 ml dung dịch KMn0 4 4,88.10 4 M. Hãy biểu diễn nồng độ Ca 2+ 
trong máu người đó ra đơn vị mg Ca 2+ /100 ml máu. 

4.43. Hàm lượng cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30 % về khối 
lượng. Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu 
người ta lấy 100,0 g nhiên liệu đó và đốt cháy họàn toàn. Khí tạo thành, 
chỉ chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit và hơi nước được dẫn vào nước 
tạo ra 500,0 ml dung dịch. Biết rằng tất cả lưu huỳnh đioxit đã tan vào 
dung dịch. Lấy 10,0 ml dung dịch này cho tác dụng với dung dịch 

KMn0 4 nồng độ 5,00.10 3 mol/l. Khi đó S0 2 bị oxi hoá thành H 2 S0 4 và 

KMn0 4 bị khử thành MnS0 4 . Thể tích dung dịch KMn0 4 cần dùng là 
12,5 ml. 

a) Viết phương trình hoá học. 

b) Tính hàm lượng phần trăm (về khối lượng) của lưu huỳnh trong loại 
nhiên liệu nói trên. Nhiên liệu đó có được phép sử dụng không ? 

4.44. Ở nhiệt độ thường, hiđro hầu như không có phản ứng vói oxi. Muốn có 
phản ứng xảy ra phải đốt nóng đến khoảng 550°c. Dựa vào điều nói trên, 
một học sinh đã cho rằng phản ứng giữa hiđro và oxi là phản ứng thu 
nhiệt. Kết luận như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? 


36 



4.45. Saccarozơ (C 12 H220 n : đường kính) bị oxi hoá bởi 0 2 (k) trong cơ thể 
người qua một loạt phản ứng phức tạp, cuối cùng tạo ra C0 2 (k) và H 2 0 (k) 
giải phóng 5,64.10 kJ/mol saccarozơ. 

a) Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng. 

b) Tính lượng nhiệt giải phóng khi 171 g saccarozơ bị oxi hoá. 

4.46*. Hãy nêu ra phản ứng oxi hoá - khử trong đó có một chất phản ứng là 
axit và axit đó đóng vai trò : 

a) Chỉ là chất tạo môi trường. 

b) Chỉ là chất oxi hoá. 

c) Chỉ là chất khử. 

d) Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất tạo môi trường, 
đ) Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường. 

e) Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 



Chương 5 


NHÓM HALOGEN 


Bài 29 

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 

5.1. Hãy cho biết tên, vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố có cấu hình 
electron nguyên tử như sau : 

a) [He] 2s 2 2p 5 . 

b) [Ne] 3s 2 3p 5 . 

c) [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 . 

d) [Kr] 4d 10 5s 2 5p 5 . 

5.2. Hãy so sầnh cấu hình electron của các nguyên tử halogen. 

5.3. Hãy viết cấu hình electron của các ion F , C1 , Br và I . Cho biết cấu 
hình electron của mỗi ion đó trùng với cấu hình electron của nguyên tử 
nào. Từ đó có thể rút ra nhận xét gì ? 

5.4. Trong 4 đom chất: F 2 , Cl 2 , Br 2 ,1 2 , chất nào có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt 
độ sôi cao nhất ? Giải thích. 

5.5. Các halogen có thể tạo nên một số hợp chất giữa các halogen như sau : 

a) C1F ; b) BrF ; c) BrCl ; d) IC1 ; đ) IBr ; e) C1F 3 ; f) BrF 3 ; g) IC1 3 ; 
h) BrF 5 ; i) IF 5 ; k) IF 7 . 

Hãy cho biết số oxi hoá của từng nguyên tố trong mỗi hợp chất trên và 
cho biết dựa trên cơ sở nào để xác định được số oxi hoá như trên. 

5.6. Cho một lượng halogen tác dụng hết với magie ta thu được 19 g magie 
halogenua. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8 g 
nhôm halogenua. Hãy xác định tên và khối lượng halogen nói trên. 

5.7. Cho một lượng halogen x 2 tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại M có hoá 
trị I, người ta được 4,12 g hợp chất A. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết 
với nhôm tạo ra 3,56 g hợp chất B. Còn nếu cho lượng kim loại M nói trên 
tác dụng hết với lưu huỳnh thì thu được 1,56 g hợp chất c. Hãy xác định tền 
các nguyên tố X và M, từ đó viết công thức các chất A, B và c. 


38 



Bài 30 
CLO 


5.8. Khi hoà tan clo vào nước ta thu được nước clo có màu vàng nhạt. Khi đó 
một phần clo tác dụng với nước. Vậy nước clo có chứa những chất gì ? 

5.9. Trong một loại nước clo ở 25°c, người ta thấy nồng độ của Cl 2 là 
0,061 mol/1 còn nồng độ HC1 và HCIO đều là 0,030 mol/1. 

Hỏi phải hoà tan bao nhiêu lít khí clo (lấy ở đktc) vào nước để thu được 
5 lít nước clo như trên ? 

5.10. Có 5 bình mỗi bình chứa một trong các chất khí clo, hiđro, nitơ, oxi, khí 
cacbonic. Không dùng đến phản ứng hoá học, làm thế nào nhận ra được 
bình chứa clo trong trường hợp : 

a) Các bình đều được làm bằng thuỷ tinh không màu ? 

b) Các bình đều được làm bằng thuỷ tinh sẫm màu ? 

5.11. Để diệt chuột ở ngoài đồng, người ta có thể cho khí clo qua những ống mềm 
vào hang chuột. Hai tính chất nào của clo cho phép sử dụng clo như vậy. 

5.12. Trong thí nghiệm ở hình 5.1, C | K 

người ta dẫn khí clo mới điều 
chế từ Mn0 2 (r) và dung dịch 
HC1 vào ống hình trụ A có đặt 
một miếng giấy màu, khô. Nếu 
đóng khoá K thì miếng giấy 
không mất màu. Nếu mở khoá 
K thì giấy mất màu. Giải thích 
hiện tượng. 

5.13. Lấy 3 lít clo, cho tác dụng với 
2 lít hiđro. Hiệu suất phản ứng 
vào khoảng 90%. Hỏi thể tích 
hỗn hợp thu được là bao nhiêu ? 

(Các thể tích đều đo ở cùng nhiệt 
độ và áp suất). 

5.14. Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hoá của clo mạnh hơn brom 
và iot. 



Bông tấm 
dd NaOH 


Hình 5.1 


39 



5.15. Thổi khí clo đi qua dung dịch natri cacbonat, người ta thấy có khí cacbonic 
thoát ra. Hãy giải thích hiện tượng bằng các phương trình hoá học. 

5.16. Đốt cháy nhôm trong khí clo, người ta thu được 26,7 g nhôm clorua. Tính 
khối lượng nhôm và thể tích clo (ở đktc) đã tham gia phản ứng. 

5.17. Người ta có thể điều chế được clo bằng cách đun nóng hỗn hợp các chất 
có công thức : KHS0 4 , KC1, Mn0 2 . Hãy viết phương trình hoá học của 
phản ứng điều chế clo bằng phương pháp này và phân tích vai trò của 
từng chất trong phản ứng. 

5.18. Mangan đioxit (Mn0 2 ) được dùng khi điều chế oxi từ kali clorat (KCIO 3 ) 
và được dùng khi điều chế clo từ dung dịch axit clohiđric (HC1). Hãy cho 
biết vai trò của Mn0 2 trong mỗi quá trình đó. 

5.19. Cho 25 g nước clo vào một dung dịch có chứa 2,5 g KBr ta thấy dung 
dịch chuyển sang màu vàng và KBr vẫn còn dư. 

a) Giải thích hiện tượng. 

b) Sau thí nghiệm, nếu ta cô cạn dung dịch thì còn lại 1,61 g chất rắn 
khan. Giả sử toàn bộ clo trong nước clo đã dự phản ứng, hãy tính nồng độ 
phần trăm của clo trong nước clo. 

c) Tính khối lượng từng chất trong chất rắn khan thu được. 

5.20. Có một ống hình trụ chứa đầy khí clo. Người ta làm thí nghiệm đốt cháy 
hiđro ở phần trên của ống. Sau đó người ta đưa một ngọn nến đang cháy 
vào Ống. Nếu đưa ngọn nến từ từ vào ống thì nến tắt ngay ở phần trên của 
ống. Nếu đưa thật nhanh ngọn nến xuống đầy ống thì nến tiếp tục cháy. 
Hãy giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm nêu trên và viết 
phương trình hoá học của các phản ứng. Cho biết chất làm nến là paraíin, 
có công thức C 20 H 42 . 

5.21. Người ta làm nổ hỗn hợp khí chứa : 

a) 54% hiđro và 46% clo (về thề tích); b) 54% clo và 46% hiđro (về thể tích). 

Hỗn hợp khí thu được trong từng trường hợp được dẫn vào bình chứa 
nước có pha thêm dung dịch quỳ xanh. 

Hỏi sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ? Giải thích. 


40 



Bài 31 

HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 

5.22. Có 4 bình, mỗi bình đựng một trong các khí: a) Hiđro clorua ; b) Không 
khí; c) Cacbon đioxit; d) Clo. 

Không dùng đến phản ứng hoá học, làm thế nào nhận ra được bình chứa 
hiđro clorua ? 

5.23. Hồi đầu thế kỉ XIX, người ta sản xuất natri suníat bằng cách cho axit 
suníuric đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó, xung quanh các nhà máy sản 
xuất bằng cách này, dụng cụ của thợ thủ công rất chóng hỏng và cây cối 
bị chết rất nhiều. Người ta đã cố gắng cho khí thải thoát ra bằng những 
ống cao tới 300 m nhưng tác hại của khí thải vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi 
khí hậu ẩm. 

Hãy giải thích những hiện tượng nêu trên. 

5.24. Có 185,40 g dung dịch axit clohiđric 10,00%. Cần hoà tan thêm vào dung 
dịch đó bao nhiêu lít khí hiđro clorua (ở đktc) để thu được dung dịch axit 
clohiđric 16,57%. 

5.25. Công suất của một tháp tổng hợp hiđro clorua là 25,00 tấn hiđro clorua 
trong một ngày đêm. Tính khối lượng clo và hiđro cần dùng để thu được 
khối lượng HC1 nói trên biết rằng khối lượng hiđro cần dùng lớn hơn 3 % 
so với khối lượng tính theo lí thuyết. 

5.26. A và B là hai dung dịch axit clohiđric có nồng độ khác nhau. Trộn lẫn 
1 lít A với 3 lít B, ta được 4 lít dung dịch D. Để trung hoà 10 ml dung dịch D 
cần 15 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Trộn lẫn 3 lít A với 1 lít B, ta được 
4 lít dung dịch E. Cho 80 ml dung dịch E tác dụng với dung dịch AgNƠ 3 
(lấy dư) thu được 2,87 g kết tủa. Tính nồng độ mol của các dung dịch 
A, B, D, E. 

5.27. Có 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau : 
Natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat. 

Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết từng dung dịch chứa trong 
mỗi bình. 


41 



Bài 32 

HỢP CHẤT CÓ 0X1 CỦA CLO 

5.28. Đọc tên các hợp chất dưới đây và cho biết số oxi hoá của clo trong mỗi 
hợp chất : C1 2 0 ; HC10 2 ; C1 2 0 7 ; HCIO ; C1 2 0 3 , HCIO 4 , HCIO 3 , KC1, 
NaClO, Ca(C10) 2 , KCIO 3 , CaOCl 2 . 

5.29. Dẫn khí clo vào : 

a) Dung dịch KOH ở nhiệt độ thường ; 

b) Dung dịch KOH đun nóng đến gần 100°c. 

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp. 
Cho biết vai trò của clo trong mỗi phản ứng oxi hoá - khử đó. 

5.30. Hãy cho biết sự biến đổi trong dãy HCIO —> HC10 2 —> HCIO 3 —» HCIO 4 
về tính axit, tính oxi hoá. 

5.31. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện dãy biến hoá : 

NaCl -> HC1 -> Cl 2 -> KCIO 3 -> KC1 -> Cl 2 -> CaOCl 2 

5.32. Nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tăng tốc của tàu vũ trụ con thoi là một 
hỗn hợp amoni peclorat (NH 4 CIO 4 ) và bột nhôm. Khi được đốt đến trên 
200°c, amoni peclorat nổ : 

. 2 NH 4 CIO 4 -> N 2 + Cl 2 + 20 2 + 4H 2 0 
Mỗi một lần phóng tàu con thoi tiêu tốn 750 tấn amoni peclorat. 

Giả sử tất cả oxi sinh ra tác dụng với bột nhôm, hãy tính khối lượng nhôm 
dự phản ứng với oxi và khối lượng nhôm oxit sinh ra. 

5.33. Cho 17,4 g Mnơ 2 tác dụng hết với dung dịch HC1 lấy dư. Toàn bộ khí clo 
sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 g dung dịch NaOH 20% (ở nhiệt độ 
thường) tạo ra dung dịch A. 

Hỏi dung dịch A có chứa những chất tan nào ? Tính nồng độ phần trăm 
của từng chất tan đó. 


42 



Bài 33 

LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 

5.34. Trong các halogen, clo là nguyên tố 

A. có độ âm điện lớn nhất. 

B. có tính phi kim mạnh nhất. 

c. tồn tại trong vỏ Trái Đất (dưới dạng hợp chất) với trữ lượng lớn nhất. 

D. có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất. 

Hãy tìm câu đúng. 

5.35. Trong các nguyên tố dưới đây, nguyên tử của nguyên tố nào có xu hướng 
kết hợp với electron mạnh nhất ? 

A. Photpho. 

B. Cacbon. 
c. Clo. 

D. Bo. 

5.36. Hoà tan 11,20 lít (đktc) khí HC1 vào m gam dung dịch axit clohiđric 16%, 
người ta thu được dung dịch axit clohiđric 21,11%. Hãy tính khối lượng m. 

5.37. 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 16,98 g 
hỗn hợp B gồm magie và nhôm tạo ra 42,34 g hỗn hợp clorua và oxit của 
hai kim loại. 

a) Tính thành phần phần trăm về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A. 

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất ừong hỗn hợp B. 

Bài 34 
FLO 

5.38. Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy photpho trong khí flo 
biết rằng photpho thể hiện hoá trị như khi cháy trong oxi. Ghi tên sản 
phẩm của phản ứng. 

5.39. Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch kali ílorua trong hiđro 
ílorua lỏng đã được làm sạch nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước ? 


43 



5.40. Tính khối lượng canxi ílorua cần dùng để điểu chế 2,5 kg dung dịch axit 
ílohiđric 40%. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%. 

5.41. Những phản ứng hoá học nào có thể xảy ra khi cho khí flo đi qua dung 
dịch kali bromua trong nước ? 

5.42. Làm thế nào để phân biệt dung dịch natri ílorua và dung dịch natri clorua ? 

5.43. Silic đioxit là một chất rất “trơ” về mặt hoá học nhưng nó có phản ứng 
với HF và với F 2 . Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng. 

5.44. Khí hiđro ílorua thường không ở dạng HF mà có sự trùng hợp phân tử : 
nHF —> (HF) P trong đó n từ 2 đến 6. Liên kết giữa các phân tử HF thuộc 
loại liên kết hiđro. Đến trên 90°c, khí hiđro ílorua mới hoàn toàn gồm 
các phân tử đơn HF. 

a) Ở 30°c, tỉ khối của hiđro ílorua với hiđro là 19,99. Xác định công thức 
của hiđro ílorua ở điều kiện đó. 

b) Sau đây là nhiệt độ sôi của các hiđro halogenua : 

Chất HF HC1 HBr HI 

Nhiệt độ sôi (°C) +19,5 -84,9 -66,7 -35,8 

Nhận xét về sự bất thường trong biến đổi nhiệt độ sôi của dãy hợp chất 
nói trên và giải thích vì sao. 


Bài 35 
BROM 

5.45. Một ống thí nghiệm hình trụ có một ít hơi brom. Muốn hơi thoát ra nhanh 
cần đặt ống đứng thẳng hay úp ngược ống và treo trên giá ? Vì sao. 

5.46. Cho khí clo đi qua dung dịch natri bromua, ta- thấy dung dịch có màu 
vàng. Tiếp tục cho khí clo đi qua, ta thấy dung dịch mất màu. Lấy vài 
giọt dung dịch sau thí nghiệm nhỏ lên giấy quỳ tím thì giấy quỳ hoá đỏ. 

Hãy giải thích các hiện tượng và viết các phương trình hoá học. 


44 



5.47. Bình A chứa đầy khí hiđro bromua. Bình B chỉ chứa không khí. Để 
chuyển hiđro bromua từ bình A sang bình B có thể làm như thế nào ? Vì 
sao có thể làm được như vậy ? 

5.48. Nếu một lít nước hoà tan 350 lít khí hiđro bromua (ở đktc) thì nồng độ 
phần trãm của dung dịch axit bromhiđric thu được là bao nhiêu ? 

5.49. Để điều chế HC1 người ta cho NaCl tác dụng với axit sunfuric đặc. Tại 
sao không dùng phương pháp tương tự để điều chế HBr ? Người ta điều 
chế HBr bằng cách nào ? 

5.50. Cho 6 g brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch có chứa 1,6 g kali 
bromua và lắc đều thì toàn bộ clo dự phản ứng hết. Sau đó làm bay hơi 
hỗn hợp sau thí nghiệm và sấy khô chất rắn thu được. Khối lượng chất rắn 
sau khi sấy là 1,36 g. Tính hàm lượng phần trãm của clo trong loại brom 
nói trên. 

5.51. Hỗn hợp rắn A chứa kali bromua và kali iotua. Cho hỗn hợp A vào nước 
brom (lấy dư). Sau khi phản ứng xong, làm bay hơi dung dịch và nung 
nóng ta được sản phẩm rắn khan B. Khối lượng của B nhỏ hơn khối lượng 
A m gam. Cho sản phẩm B vào nước clo (lấy dư). Sau khi phản ứng xong, 
làm bay hơi dung dịch và sấy khô ta được sản phẩm rắn khan c. Khối 
lượng của c nhỏ hơn khối lượng của B m gam. Tính phần trăm khối lượng 
từng chất trong A. 

Bài 36 
IOT 

5.52. Iot được bán trên thị trường thường có chứa các tạp chất là clo, brom và 
nước. Để tinh chế loại iot đó người ta nghiền nó với kali iotua và vôi sống 
rồi nung hỗn hợp trong cốc được đậy bằng một bình có chứa nước lạnh. 
Khi đó iot sẽ bám vào đáy bình. 

Hãy giải thích cách làm nói trên. Viết các phương trình hoá học của 
phản ứng. 

5.53. Nếu cho NaCl rắn tác dụng với H 2 S0 4 đặc, ta thu được khí HC1. Nếu 
thay NaCl bằng Nai, ta không thu được HI mà thu được I 2 rắn cùng với 
khí H 2 S. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Nai và 
H 2 S0 4 đặc. Đó là loại phản ứng gì ? Vì sao Nai tham gia loại phản ứng 
này mà NaCl lại không ? 


45 



5.54. Để điều chế hiđro iotua, người ta thuỷ phân photpho triiotua (PI 3 ). Hãy viết 
phương trình hoá học, biết rằng đó không phải là phản ứng oxi hoá - khử. 

5.55. Làm thế nào để chứng minh rằng trong natri clorua có tạp chất là natri 
iotua ? Làm thế nào loại bỏ tạp chất đó ? 

5.56. Cho khí clo sục qua dung dịch kali io(ua, một thời gian dài sau đó người 
ta dùng hồ tinh bột để xác nhận sự có mặt của iot tự do nhưng không thấy 
màu xanh. 

Hãy giải thích hiện tượng vừa nêu, viết phương trình hoá học của phản ứng. 

5.57. Tính khối lượng hiđro clorua bị oxi hoá bỏi mangan đioxit, biết rằng khí 
clo tạo thành trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g iot từ dung dịch 
natri iotua. 

5.58. Cho 78 ml dung dịch AgNO 3 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào một 
dung dịch có chứa 3,88 g hỗn hợp KBr và Nai. Lọc bỏ kết tủa tạo thành. 
Nước-lọc có thể tác dụng vừa hết với 13,3 ml dung dịch HC1 1,5 mol/1. 
Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng từng muối trong hỗn hợp 
ban đầu và thể tích hiđro clorua (ở đktc) cần dùng để tạo ra dung dịch 
axit clohiđric nêu trên. 

Bài 37 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 

5.59. Trong các tính chất sau, những tính chất nào là chung cho các đơn chất 
halogen ? 

A. Phần tử gồm hai nguyên tử ; 

B. Ở nhiệt độ thường, chất ở thể rắn ; 
c. Có tính oxi hoá ; 

D. Tác dụng mạnh với nước. 

Hãy chọn tính chất đúng. 

5.60. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các halogen ? 

A. Nguyên tử chỉ cọ khả năng kết hợp với một electron ; 

B. Tạo ra vói hiđro hợp chất có liên kết phân cực ; 
c. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất; 

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. 

Hãy chọn tính chất đúng. 


46 



5.61. Khí oxi điều chế bằng cách nung kali clorat với xúc tác Mn0 2 thường 
chứa tạp chất clo (tới 3%). Theo em có thể dùng cách nào để thu được oxi 
không lẫn khí clo. Giải thích. 

5.62. Nếu có iot lẫn tạp chất là natri iotua thì cách đơn giản nhất để có iot tinh 
khiết là gì ? 

5.63. Có hai hiđro halogenua dễ tan trong nước, dung dịch thu được tác dụng 
với dung dịch bạc nitrat tạo ra kết tủa màu vàng. 

Em hãy cho biết tên hai chất khí đó ? 

Dùng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt hai khí đó. 

5.64. Trong số các axit có oxi của halogen, có các hợp chất HC10 4 , HBr0 4 và 
HIO 4 . 

a) Hãy cho biết tên của các hợp chất trên. 

b) Vận dụng quy luật đã học ở chương 2, hãy sắp xếp các hợp chất trên 
theo tính axit tăng dần. 

5.65. Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến đổi dưới đây 
và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) : 

a) HC1 -> Cl 2 -> FeCl 3 -> NaCl -> HC1 -> CuCl 2 -> AgCl 

KCIO —»HC10—» Cl 2 

b) KC1 -> Cl 2< ^ 

Nv KCIO 3 —>KC1 —>AgCl 

c) CaF 2 —» HF —» F 2 —» OF 2 -> CuF 2 —» HF —» SĨF 4 

d) Br 2 —> pBr 3 —> HBr —> Br 2 —^ HBr0 3 —> KBr0 3 
đ) HI —> I 2 —> Nai ->I 2 -> HIO 3 Nalơ 3 

5.66. Dung dịch A có chứa đồng thời hai axit : HC1 và H 2 S0 4 . Để trung hoà 
40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH IM. Cô cạn dung dịch 
sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ 
mol/1 của từng axit trong dung dịch A. 


47 



Chương Ó 


NHÓM 0X1 


Bài 40 

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI 

6.1. Hãy cho biết sự biến đổi về : bán kính nguyên tử, cấu hình electron lớp 
ngoài cùng, độ âm điện, tính chất hợp chất với hiđro và hợp chất hiđroxit 
của những nguyên tố trong nhóm oxi. 

6.2. Vì sao trong nhóm oxi, nguyên tố oxi có số oxi hoá -2, còn các nguyên 
tố lưu huỳnh, selen và telu ngoài số oxi hoá -2 còn có số oxi hoá +2, +4, +6 ? 

6.3. Hãy tự sưu tầm những thông tin trong sách giáo khoa, các tài liệu tham 
khảo về hoá học để lập bảng về cấu tạo, tính chất của các nguyên tố trong 
nhóm oxi theo bảng sau : 


Nguyên tố 

* Cấu tạo 

* Tính chất 

0 

s 

Se 

Te 

Số hiệu nguyên tử 

Các lớp electron 

Cấu hình electron nguyên tử 
Nguyên tử khối 

Trạng thái ở 20°c, latm 

Màu sắc 

Độ âm điện 

Năng lượng ion hoá I-) 

Số oxi hoá trong hợp chất: 

- với hiđro 

- với phi kim mạnh 

Công thức hoá học của : 

- hợp chất với hiđro 

- hợp chất hiđroxit 






48 
















6.4. Cấu hình electron sau đây là của nguyên tử nào ? 


Cấu hình electron 

Nguyên tử 

A. ls 2 2s 2 2p 4 

a. s 

B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

b. o 

c. ls 2 2s 2 2p 5 

c. C1 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

d. F 


đ. N 


6.5. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây là bền vững nhất ? 

A. ls 2 2s 2 2p 4 

B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 
c. ls 2 2s 2 2p 6 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 


Bài 41 

OXI 

6.6. Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm vể điện phân các dung dịch : 


Điều chế 

Dung dịch ban đầu 

Sản phẩm ở cực dương 

Sản phẩm ở cực âm 

Khí oxi 




Khí clo 





Viết các phương trình hoá học của quá trình điện phân. 


6.7. Khí có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra 
khỏi khí oxi ? 

A. Nhôm oxit; B. Axit suníuric đặc ; 

c. Nước vôi trong ; D. Dung dịch natri hiđroxit. 


4.BT HỐAHỌC10.NC-A 


49 








6 .8. Khí oxi được điều chế trong 
phòng thí nghiệm bằng thiết 
bị sau (hình 6 . 1 ) : 

a) Hãy cho biết (1), (2) là 
những chất nào sau đây ? 

(1) A:H 2 0;B:H 2 0 2 ; 
c : H 2 S 0 4 . 

(2) A : KMnC >4 ; B : KNO 3 ; 

c : Mnơ 2 . Hình 6.1 

b) Người ta không thu khí oxi ngay từ lúc đầu vì phần thể tích khí oxi lúc 
đầụ có lẫn tạp chất là chất nào sau đây ? 

A. Không khí; B. Hiđro ; c. Hơi nước. 

6.9. Nguyên tử oxi có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 4 . Sau phản ứng hoá học, 
ion oxit o 2- có cấu hình electron là 

A. ls 2 2s 2 2p 4 2p 2 

B. ls 2 2s 2 2p 4 3s 2 
c. ls 2 2 s 2 2 p 6 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 
Hãy chọn đáp án đúng. 

6.10*. Điều chế oxi bằng cách phân hủy KMn0 4 . Kết quả của thí nghiệm 
được ghi lại như sau : 


Thời gian 

(giây) 

Thể tích 0 2 thu được 
(cm 3 ) 

Thời gian 

(giây) 

Thể tích 0 2 thu được 
(cm 3 ) 

0 

0 

40 

78 

10 

8 

50 

87 

20 

28 

60 

90 

30 

57 

70 

90 


1. Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích khí oxi thu được (trục tung là thể tích khí, trục 
hoành là thời gian). 



50 


4.BT HÓAHỌC10.NC-B 




2. Trong khoảng thời gian nào phản ứng là nhanh nhất ? Chậm nhất ? 

A. Từ 0 đến giây thứ 10 ; 

B. Từ giây thứ 20 đến 30 ; 
c. Từ giây thứ 50 đến 60 ; 

D. Từ giây thứ 60 đến 70. 

3. Dùng đồ thị để tìm thể tích khí sinh ra : 

a) sau 25 giây ; 

b) sau 45 giây ; 

4. Sau thời gian bao lâu thì phản ứng kết thúc ? 

5. Khi phản ứng kết thúc, thể tích khí oxi thu được là bao nhiêu ? 

Bài 42 

OZON VÀ HIĐRO PEOXIT 

6.11. Cho biết phương trình hoá học : 

2KMn0 4 + 5H 2 0 2 + 3H 2 S0 4 -> 2MnS0 4 + 50 2 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 
SỐ phân tử chất oxi hoá và số phân tử chất khử trong phản ứng trên là 

A. 5 và 2. 

B. 5 và 3. 
c. 3 và 2. 

D. 2 và 5. 

Hãy chọn phương án đúng. 

6.12. Cho biết phản ứng : 

H 2 0 2 + KI -> I 2 + KOH 

Vai trò của từng chất tham gia phản ứng này là gì ? 

A. KI là chất oxi hoá, H 2 0 2 là chất khử ; 

B. KI là chất khử, H 2 0 2 là chất oxi hoá ; 

c. H 2 0 2 là chất bị oxi hoá, KI là chất bị khử ; 

D. H 2 0 2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử ; 


51 



6.13. Trong phản ứng hoá học : 

Ag2ồ + H 2 O 2 —> Ag + H 2 O + O 2 
Các chất tham gia phản ứng có vai trò là gì ? 

A. H 2 0 2 là chất oxi hoá, Ag 2 0 là chất khử ; 

B. H 2 0 2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử ; 
c. Ag 2 0 là chất oxi hoá, H 2 0 2 là chất khử ; 

D. Ag 2 0 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 

6.14. a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi; 

b) So sánh tính chất vật lí và tính chất hoá học của hai dạng thù hình. Dẫn 
ra các phản ứng hoá học để minh hoạ. 


6.15. Oxi được điều chế từ H 2 0 2 với chất xúc tác thích hợp : 

2H 2 0 2 (dd) -» 2H 2 0 (1) + 0 2 (k) 


Phản ứng xảy ra nhanh hay 
chậm được xác định theo thể 
tích khí oxi thu được theo thời 
gian ở điều kiện của phòng thí 
nghiệm. Kết quả của phản ứng 
được ghi lại theo đồ thị như 

hình 672. 

1. Hãy căn cứ vào đồ thị để chọ 
biết: 

a) Khoảng thời gian nào khí oxi 
thoát ra nhiều nhất ? 

b) Thể tích khí oxi thu được khi 
phản ứng kết thúc ? 



Hỉnh 6.2 


c) Đến khi phản ứng kết thúc 
thì thời gian là bao nhiêu ? 


2. Dùng những số liệu của thí nghiệm trên đồ thị, hãy cho biết: 

a) Sô' mol khí oxi điều chế được. 

b) SỐ mol hiđro peoxit tham gia phản ứng để điều chế lượng khí oxi đã 
thu được. 


c) Tính thể tích dung dịch H 2 0 2 0,25 M trước khi tham gia phản ứng ; 
Biết 1 mol khí ở điều kiện của phòng thí nghiệm có thể tích là 24 lít. 

3. Cho biết tên và công thức hoá học của chất xúc tác đã dùng. 


52 



6.16. Dung dịch hiđro peoxit có nồng độ 3,00% theo thể tích, khối lượng riêng 
là 1,44 g/cm 3 . Dung dịch hiđro peoxit bị phân huỷ theo phản ứng sau : 

2H 2 0 2 —2H 2 0 + 0 2 

Tính thể tích khí oxi thu được ở đktc khi có 1 lít dung dịch hiđro peoxit 
bị phân huỷ. 

6.17. Hỗn hợp khí gồm ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Hãy xác 
định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí. 

6.18. Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI dư 
thấy có 12,7 g chất rắn màu tím đen. Tính thành phần phần trăm theo thể 
tích các khí trong hỗn hợp. 


Bài 43 

LƯU HUỲNH 

6.19. " Cấu hình electron lóp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là 

A. 3s 2 3p 4 

B. 2s 2 2p 4 
c. 3s 2 3p 6 
D. 2s 2 2p 6 

Hãy chọn đáp án đúng. 

6.20. Hãy cho biết: 

a) Dạng thù hình nào của lưu huỳnh bền ở nhiệt độ phòng ? 

b) Trường hợp nào phân tử lưu huỳnh có cấu tạo dạng vòng 8 nguyên tử s ? 

c) Trường hợp nào phân tử lưu huỳnh có cấu tạo mạch thẳng có n nguyên tử s ? 

d) Trường hợp nào phân tử lưu huỳnh có 1 hoặc 2 nguyên tử s ? 

6.21. Từ những chất khí sau : Hiđro suníua, lưu huỳnh đioxit, oxi. Hãy trình 
bày các phương pháp điều chế chất rắn là lưu huỳnh, viết phương trình 
hoá học (có ghi điều kiện của phản ứng). Phân tích vai trò của các chất 
tham gia phản ứng. 


53 



6.22. Đun nóng một hỗn hợp gồm 6,4 g bột lưu huỳnh và 15 g bột kẽm tronịỊ 
môi trường kín không có không khí. 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ; 

b) Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng ; 

c) Chất nào còn lại sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu ? 

6.23. Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,54 g bột nhôm, 0,24 g bột magie và bột lưu 
huỳnh dư. Những chất sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 
loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Pb(N0 3 ) 2 có nồng độ 0,1M. 

a) Viết các phương trình hoá học ; 

b) Tính thể tích dung dịch Pb(N0 3 ) 2 vừa đủ để phản ứng hết với lượng 
chất khí được dẫn vào. 

6.24. Đun nóng hỗn hợp gồm 5,6 g bột sắt và 1,6 g bột lưu huỳnh thu được hỗn 
hợp X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HC1, thu 
được hỗn hợp khí A và dung dịch B (hiệu suất của phản ứng là 100%). 

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A ; 

b) Biết rằng cần phải dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1 M để trung hoà Hơ 
dư trong dung dịch B. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch HC1 đã dùng. 

Bài 44 

HIĐRO SUNFUA 

6.25. Có sơ đồ biến đổi hoá học sau : 

* s (4) > so 2 

A) 

s (1) > ZnS (2) > H 2 S ( } 5) > H 2 S0 4 

^ so 2 

a) Viết phương trình hoá học biểu diễn cho mỗi biến đổi. 

b) Những phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? 

c) Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hoá - khử. 


54 



6.26. Dẫn khí hiđro sunfua đi vào nước clo, xảy ra phản ứng theo sơ đồ sau : 

H 2 S + Cl 2 + H 2 ơ -> H 2 S0 4 + HC1 

a) Hãy xác định số oxi hoá thay dổi của những nguyên tố trước và sau 
phản ứng. 

b) Lập phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử trên. 

c) Hãy xác định chất oxi hoá và chất khử trong phản ứng trên. 

6.27. Cho biết sơ đồ của phản ứng oxi hoá - khử : 

H 2 S + so 2 —> s + h 2 o 

a) Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Xác định vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hoá - khử. 

c) Giải thích sự tạo thành sản phẩm lưu huỳnh. 

d) Tính khối lượng lưu huỳnh sau phản ứng, nếu có 0,2 mol H 2 S tham gia 
phản ứng với S0 2 dư. 

Bài 45 

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH 

6.28. Biết công thức hoá học của một hợp chất của lưu huỳnh, ta có thể xác 
định được đại lượng sau : 

A. Số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. 

B. Thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất, 
c. Những nguyên tô hoá học tạo nên hợp chất. 

D. Số phân tử của hợp chất. 

Hãy tìm phương án sai. 

6.29. Đốt Mg cháy rồi đưa vào bình đựng S0 2 . Phản ứng sinh ra chất bột A 
màu trắng và bột B màu vàng. A tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng 
sinh ra chất c và H 2 0. B không tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng, 
nhưng tác dụng với H 2 S0 4 đặc sinh ra chất khí có trong bình ban đầu. 

1. Hãy cho biết tên các chất A, B và c. 


55 



2. Viết các phương trình hoá học và cho biết vai trò các chất tham gia 
phản ứng oxi hoá - khử : 

a) Magie và lưu huỳnh đioxit; 

b) A và”dung dịch axit suníuric loãng ; 

c) B và axit sunfuric đặc. 

630. Lưu huỳnh đioxit có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng 

của đồng với.Khí này được thu vào lọ bằng cách.Lưu 

huỳnh đioxit rất dễ tan trong nước, tính chất này có thể chứng minh bằng 

thí nghiệm.Dung dịch thu được có tên là...., nó là một 

axit yếu. Những muối của axit này có tên là .... và 

Lưu huỳnh đioxit là một chất hoá học, nó có tính.và tính. 

Khi tham gia phản ứng, lưu huỳnh đioxit có thể bị khử thành.hoặc 

bị oxi hoá thành. 

6.31. Mỗi thí nghiệm được tiến hành với những khối lượng Zn bằng nhau và 
50 cm 3 dung dịch H 2 S0 4 2M. Phương trình hoá học của phản ứng : 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 f 

Khí hiđro thu được trong mỗi thí nghiệm được ghi lại theo những khoảng 
cách thòi gian nhất định cho đến khi phản ứng kết thúc, được biểu diễn 
bằng đồ thị sau : 



56 













Bảng dưới đây cho biết các điều kiện của mỗi thí nghiệm : 


Thí nghiệm 

Kẽm 

Nhiệt độ (°C) 

1 

bột 

30 

2 

lá 

20 

3 

lá 

30 


1. Dưới đây là một số dụng cụ chính được dùng trong thí nghiệm, ngoài 
ra còn có ống dẫn khí bằng thuỷ tinh, ống cao su ... Hãy vẽ sơ đồ thiết bị 
điều chế hiđro. 


Chậu thuỷ tinh Nhiệt kế Binh tam giác 


1004 


50-1 


Á 

Ong đong 


2. Dụng cụ nào nói trên có thế dùng đế lấy 50 cm dung dịch axit sunfuric ? 

3. Trong phòng thí nghiệm không có cân hoá chất, làm cách nào có được 
những lá kẽm nhỏ với khối lượng bằng nhau để làm thí nghiệm. 

4. Rút ra được những kết luận nào khi so sánh kết quả của : 

a) Thí nghiệm 1 và thí nghiệm 3 ? 

b) Thí nghiệm 2 và thí nghiệm 3 ? 

5. Hãy quan sát đồ thị để cho biết các đường cong a, b, c biểu thị cho 
những thí nghiệm nào. Giải thích. 

6 . Ghi thể tích khí hiđro (trên trục tung) khi phản ứng kết thúc. Biết rằng 
ở điều kiện phòng thí nghiệm, 1 mol khí có thể tích là 24 lít và kẽm còn 
dư sau các thí nghiệm. 

6.32. Từ những chất sau : Cu, c, s, Na 2 S0 3 , FeS 2 , 0 2 , H 2 S0 4 hãy viết tất cả 
những phương trình hoá học của phản ứng có thể dùng để điều chế lưu 
huỳnh đioxit. Ghi các điểu kiện của phản ứng, nếu có. 


57 




6.33. Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp 
ngược trên các chậu đựng nước. Sau một thời gian, thử pH của các dung 
dịch, kết quả được ghi ở hình sau : 



A B c D 

pH = 7 pH = 5 pH = 10 pH = 1 

Hãy cho biết: 

1. Khí nào tan trong nước nhiều nhất ? 

2. Khí nào không tan trong nước ? 

3. Khí nào tan trong nước ít nhất ? 

4. Khí nào có thể dự đoán là amoniac (NH 3 ) ? Biết rằng khí này tan nhiều 
trong nước, tạo ra dung dịch kiềm yếu. 

5. Thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu B, nhận thấy mực nước trong 
ống nghiệm B dâng cao hơn. Vì sao lại xảy ra hiện tượng này ? 

6 . Ta có thể dự đoán khí trong ống nghiệm B là khí nào ? Vì sao ? 

7. Ta có thể dự đoán khí trong ống nghiệm D là khí nào ? VI sao ? 

6.34. Thu 1 lít khí S0 2 vào chai, đậy nút, cân để xác định khối lượng (hình 6.9). 
Dốc hết khí Sơ 2 ra khỏi chai rồi đặt lên dĩa cân : có hiện tượng mất 
thăng bằng (hình 6.10). 

a) Hãy giải thích hiện tượng quan sát được. 

b) Để cho 2 đĩa cân trở lại vị trí thăng bằng, người ta phải thêm vào đĩa 
cân bên trái quả cân có tổng khối lượng là 1,5 g (hình 6.11). Biết rằng ở 
điều kiện của thí nghiệm, 1 lít không khí có khối lượng là 1,2 g. 

Hãy xác định khối lượng của 1 lít khí S0 2 trong điều kiện thí nghiệm. 



Hình 6.9 


Hình 6.10 


Hình 6.11 


58 






6.35. Có những chất sau : Cu, CuO, Mg, CuC0 3 , A1 2 0 3 , Fe 2 ơ 3 và Fe(OH) 3 . 

1. Hãy cho biết những chất nào tác dụng với dung dịch H 2 SƠ 4 thì sinh ra : 

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí; 

b) Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy ; 

c) Dung dịch màu xanh ; 

d) Dung dịch màu nâu nhạt; 
đ) Dung dịch không màu. 

Viết tất cả các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2. Chất nào nói trên không tác dụng với dung dịch H 2 SƠ 4 loãng nhưng 

tác dụng với H 2 S0 4 đặc ? Viết phương trình hoá học của phản ứng và xác 
định vai trò các chất tham gia. 

6.36. Trong tiết thực hành về tính chất của axit H 2 SƠ 4 có những hoá chất sau : 
Cu, MgO, dung dịch NaOH, CuCƠ 3 , Fe, CuS0 4 .5H 2 0, dung dịch 
H 2 S0 4 loãng và H 2 SƠ 4 đặc. Hãy lập kế hoạch làm thí nghiệm để chứng 
minh rằng : 

a) Dung dịch H 2 SƠ 4 loãng có những tính chất hoá học chung của một axit. 

b) H 2 S0 4 đặc có những tính chất hoá học đặc trưng. Đó là những tính 
chất nào ? 

6.37. Cần điều chế một lượng muối đồng(II) suníat khan. Phương pháp nào sau 
đây tiết kiệm được axit suníuric : 

a) Axit suníuric tác dụng với đồng(ll) oxit ? 

b) Axit suníuric tác dụng với dồng kim loại ? 

Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng 

6.38. Cho những Ịhoá chất sau : Na 2 SƠ 3 , CaSƠ 3 , BaSƠ 3 , 'CuS0 3 và dung dịch 
H 2 S0 4 . Lựa chọn những hoá chất nào để điều chế S0 2 được thuận lợi nhất ? 
Giải thích sự lựa chọn và viết phương trình hoá học củạ phản ứng. 

6.39. Khi cho chất rắn A tác dụng với H 2 SƠ 4 đặc, đun nóng sinh ra chất khí B 
không màu. Khí B taư rất nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit 
mạnh. Nếu cho dung dịch B đậm đặc tác dụng với mangan đioxit thì sinh 
ra khí c màu vàng nhạt, mùi hắc. Khi cho một mẩu natri tác dụng với khí 
c trong bình, lại thấy xuất hiện chất rắn A ban đầu. 


59 



Ba chất A, B, c là chất nào trong các dãy sau ? 


Chất rắn A 

Chất khí B 

Chất khí c 

- Natri cacbonat 

- Lưu huỳnh đioxit 

- Oxi 

- Natri clorua 

- Cacbon đioxit 

- Hiđro suníua 

- Natri suníit 

- Hiđro clorua 

- Hiđro 

- Canxi cacbonat 

- Cacbon monooxit 

-CIO 

- Natri suníat 

- Hiđro suníua 

- Hiđro clorua 


6.40. Khi cho axit suníuric đặc tác dụng với natri clorua rắn trong điều kiện 
bình thường về nhiệt độ và áp suất, cảc sản phẩm chỉ là 

A. một muối axit và một muối trung hoà. 

B. một muối, một bazơ và nước. 

c. một muối axit và một khí có tính axit. 

D. một muối trung hoà và nước. 

E. một bazơ và một khí có tính axit. 

Hãy chọn phưcmg án đúng. 

6.41. Bảng dưới đây cho biết độ tan của ba muối trong nước ở những nhiệt dô 
khác nhau : 


Nhiệt độ của nước (°C) 

Độ tan (g/100 g nưốc) 

KCI0 3 

NaCI 

Na 2 S 04 

20 

8 

32 

26 

40 

14 

34 

50 

60 

25 

36 

48 

80 

35 

38 

45 

100 

52 

40 

42 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của ba muối theo nhiệt độ. Dùng trục hoành 
là nhiệt độ với khoảng cách 1 cm cho 10°c và trục tung là độ tan các chất 
với khoảng cách 2 cm cho 10 g. 

b) Độ tan của các chất rắn trong nước thường tăng theo nhiột độ. Cố nhận 
xét gì về độ tan của ba chất ? Chất có độ tan lớn là ở nhiột độ nào ? 

c) Chất nào có độ tan lớn nhất ở 30°c và 90°c ? 


60 









6.42. Trong công nghiệp sản xuất axit suníuric, người ta dùng chất nào sau đây 
tác dụng với nước ? 

A. Lưu huỳnh đioxit; 

B. Lưu huỳnh trioxit; 
c. Lưu huỳnh ; 

D. Natri suníat. 

6.43. Dung dịch axit suníuric loãng tác dụng được với 2 chất trong dãy nào 
sau đây ? 

A. Đồng và đồng(ll) hiđroxit; 

B. Sắt và sắt(III) hiđroxit; 

c. Lưu huỳnh và hiđro suníua ; 

D. Cacbon và cacbon đioxit. 

Hãy chọn phương án đúng. 

6.44. Axit suníuric đặc nguội không tác dụng với chất nào sau đây ? 

A. Kẽm ; 

B. Sắt; 

G. Canxicacbonat; 

D. ĐỒng(II) oxit. 

6.45. 0,5 mol axit suníuric tác dụng vừa đủ với 0,5 mol natri hiđroxit, sản 
phầm là 

A. 1 mol natri suníat. 

B. 1 mol natri hiđrosuníat. 
c. 0,5 mol natri suníat. 

D. 0,5 mol natri hiđrosuníat. 

Hãy chọn phương án đúng. 


Bài 46 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 

6.46. Người ta điều chế một sô' chất khí bằng những thí nghiệm sau : 

1. Nung nóng canxi cacbonat; 

2. Dung dịch HC1 đặc tác dụng với mangan đioxit; 

3. Dung dịch H 2 S0 4 loãng tác dụng với kẽm ; 


61 



4. Lưu huỳnh tác dụng với H 2 S0 4 đặc ; 

5. Natri sunfit tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng ; 

6 . Đốt nóng kali pemanganat. 

a) Hãy cho biết tên những chất khí được sinh ra trong các thí nghiệm trên. 

b) Bằng những thí nghiệm nào ta có thể khẳng định được chất khí sinh ra 
trong mõi thí nghiệm ? 

6.47. a) Điền các chữ thích hợp vào chỗ trống ở các thí nghiệm sau : 

Axit sunfuric đặc tác dụng với tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 màu ..và chuyển 

thành màu.Hiện tượng này là do axỉt sunfuric đặc đã.. còn 

lại đồng(II) sunfat khan. Thí nghiệm này chứng tỏ rằng axit sunfuric đặc 
có tính. 

Đun nóng axit sunfuric đặc với các tinh thể natri clorua thấy giải phóng 

chất khí. Khí có tên là . Thí nghiệm này chứng minh rằng axit 

sunfuric đặc là một.và .:.... 

Axit suníuric đặc tác dụng với các đơn chất như Cu, c, s. Chúng có số oxi hoá 

bằng.. Sau phản ứng, các nguyên tố này có số oxị hoá là. 

Những thí nghiệm này chứng minh rằng axit sunfuric đặc có tính. 

b) Viết tất cả những phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm ở 
phần a. 

6.48. a) Cho các chất lỏng : dd NaOH, dd HC1, dd H 2 S0 4 và H 2 0 được kí hiệu bằng 
các chữ cái : A, B, c và D (không theo trình tự trên). Kết quả của những thí 
nghiệm tìm hiểu về những dung dịch này được ghi trong bảng sau : 


Dung dịch 

Thuốc thử 

Quỳ tím 

Dung dịch BaCI 2 

A 

đỏ 

kết tủa trắng 

B 

xanh 

không kết tủa 

c 

tím 

không kết tủa 

D 

đỏ 

không kết tủa 


Hãy cho biết A, B, c và D là những chất nào. Giải thích và viết các 
phương trình hoá học của phản ứng. 

b) Cho bốn chất rắn màu trắng : A1C1 3 , MgCl 2 , Na 2 S0 4 và MgS0 4 được 
kí hiệu bằng các chữ cái: E, F, G và H (không theo trình tự trên). Kết quả 
của những thí nghiệm tìm hiểu về những chất rắn này được ghi trong 
bảng sau : 


62 














Chất 

Thêm dung dịch BaCI 2 vào 
dung dịch của từng chất 

Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch 
của từng chất 

E 

Tạo ra kết tủa trắng 

Không có kết tủa 

F 

Không có kết tủa 

Tạo ra kết tủa trắng. Kết tủa này tan 
trong dung dịch NaOH dư 

G 

Không có kết tủa 

Tạo ra kết tủa trắng không tan trong 
dung dịch NaOH dư 

H 

Tạo ra kết tủa trắng 

Tạo ra kết tủa trắng 


Hãy cho biết E, F, G và H là những chất nào. Giải thích và viết các 
phương trình hoá học.. 

6.49. Có một chất trong phản ứng hoá học này đóng vai trò là chất khử, nhưng 
trong phản ứng hoá học khác lại là chất oxi hoá. Chất đó có thể là : 

a) Một axit; 

b) Một oxit bazơ ; 

c) Một oxit axit; 

d) Một đơn chất. 

Viết các phương4rình hoá học để chứng minh cho điều khẳng định trên. 

6.50. Nghiên cứu thí nghiệm hoá học giữa kim loại Mg và dung dịch H 2 S0 4 
loãng (dư) bằng cách đo thể tích khí hiđro thu được sau mỗi khoảng thời 
gian là 5 giây. Được các kết quả ghi trong bảng dưới đây. 

1. Viết phương trình hoá học của phản 
ứng xảy ra. 

2. Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích khí hiđío 
thu được theo thời gian phấn ứng (1 cm 
trên trục tung ứng với 10 cm 3 khí H 2 , 2 cm 
trênirục hoành ứng với thời gian 10 giây). 

3. Trong khoảng thời gian nào thì phản 
ứng xảy ra nhanh nhất ? 

4. Nếu dùng 0,075 g Mg cho thí nghiêm 
này thì : 

a) Ở thời điểm nào sẽ còn lại 0,025 g Mg 
chưa tham gia phản ứng ? 

b) Cần thời gian bao lâu để 0,075 g Mg 
phản ứng hết với axit ? 


Thời gian 
(giây) 

Thể tích (cm 3 ) 
ở đktc 

0 

0 

5 

18 

10 

34 

15 

47 

20 

57 

25 

63 

30 

67 

35 

69 

40 

70 

45 

70 


63 





6.51. a) Nguyên tố lưu huỳnh có các trạng thái oxi hoá là : -2, 0, +4, +6. Hãy 
viết công thức hoá học của những chất mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi 
hoá tương ứng. 

-2 

b) Hiđro suníua (H 2 S) là chất khử, trong đó s có thể bị oxi hoá đến các 
trạng thái oxi hoá sau : 

-2 0 -2+4 -2 +6 

s —> s Ị s —> s Ị s —> s 

Hãy dẫn ra những phương trình hoá học để chứng minh. 

c) Nguyên, tử s có thể bị oxi hoá hoặc bị khử đến những trạng thái oxi 
hoá sau : 

0 -2 0 +4 0 +6 

s —> s s —> s Ị s —> s 

Hãy dẫn ra những phương trình hoá học để chứng minh. 

d) Lưu huỳnh ở trạng thái oxi hoá +4 có thể bị khử hoặc bị oxi hoá đến 
những trạng thái oxi hoá sau : 

+4 0 +4+6 

s —> s Ị s —> s 

Hãy dẫn ra những phương trình hoá học để chứng minh. 

đ) Lưu huỳnh ở trạng thái oxi hoá +6 chỉ có thể bị khử đến những trạng 
thái oxi hoá sau : 

+6+4 +6 0 +6 -2 

s -> s ; s->s ; s-> s 

Hãy dẫn ra những phương trình hoá học để chứng minh. 

6.52. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 g hợp chất A, thu được 1,08 g H 2 0 và 1,344 lít 
S0 2 (ở đktc). 

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A ; * 

b) Hấp thụ hoàn toàn lượng khí S0 2 nói trên vào 13,95 ml dung dịch 
KOH 28%, có khối lượng riêng là 1,147 g/ml. Hãy tính nồng độ phần 
trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng. 


64 



Chương 7. 


Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

■ ■ 

Bài 49 

TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

7.1. Một phản ứng hoá học xảy ra theo phương trình : 

A + B -» c 

Nồng độ ban đầu của chất A là 0,80 mol//, của chất B là 1,00 mol//. Sau 
20 phút, nồng độ chất A giảm xuống còn 0,78 moi//". 

a) Hỏi nồng độ mol của chất B lúc đó là bao nhiêu ? 

b) Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian nói trên. 
Tốc độ tính theo chất A và tính theo chất B có khác nhau không ? 

7.2. Một phản ứng hoá học xảy ra theo phương trình : 

A + 2B -> 3C 


Cho các dữ kiện thực nghiệm sau : 


Nồng độ 

A 

B 

c 

Lúc đầu 

1 

1,01 mol// 

4,01 mol// 

0 mol// 

Sau 20 phút 

1,00 mol II 

? 

? 


Hãy tính : 

a) Các nồng độ chưa biết trong bảng. 

b) Tốc độ trung bình của phản ứng theo nồng độ chất A trong khoảng thời 
gian đó. 

7.3. Thực nghiệm cho thấy tốc độ của phản ứng hoá học : 

A (k) + 2B (k)- > c (k) + D (k) được tính theo biểu thức : V = k [A].[B] 2 , 

trong đó k là hằng số tốc độ, [A] và [B] là các nồng độ của chất A và chất 
B tính theo mol//. 

Hỏi tốc độ của phản ứng trên tăng lên bao nhiêu lần, nếu : 

a) Nồng độ chất B tăng ba lần và nồng độ chất A không đổi. 

b) Áp suất của hệ tăng hai lần. 


5.BT HÓAHỌC10.NC-A 


65 




7.4. Thực nghiệm cho biết tốc độ của phản ứng : A 2 + B 2 - > 2AB 

được tính theo biểu thức : V = k[A 2 ].[B 2 ]. 

Trong số các điều khẳng định dưới đây, điều nào phù hợp với biểu thức trên ? 

A. Tốc độ của phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ các 
chất dự phản ứng trong một đơn vị thời gian. 

B. Tốc độ của phản ứng hoá học tỉ lệ thuận vớỉ tích các nồng độ của các 
chất dự phản ứng. 

c. Tốc độ của phản ứng hoá học giảm dần theo tiến trình phản ứng. 

D. Tốc độ của phản ứng hoá học tăng lên khi có mặt chất xúc tác. 

7.5. Người ta cho N 2 và H 2 vào một bình kín, thể tích không đổi và thực hiện 

phản ứng : N 2 + 3H 2 -> 2 NH 3 

Sau một thời gian, nồng độ các chất trong bình như sau : 

[N 2 ] = 1,5 moỉ/l ; [H 2 ] = 3 mol//; [NH 3 ] = 2 mol// 

Hãy tính nồng độ ban đầu của N 2 và H 2 . 

7.6. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 
hai lần. Hỏi tốc độ của phản ứng đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi nâng 
nhiệt độ từ 25°c lên 75°c ? 

7.7. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 
ba lần. Để tốc độ của phản ứng đó (đang tiến hành ở 30°C) tăng lên 81 lần, 
cần phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ nào ? 

7.8. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°c, tốc độ của một phản ứng tăng lên 4 lần. Hỏi 
tốc độ của phản ứng đó sẽ giảm đi bao nhiêu lần khi nhiệt độ giảm từ 
70°c xuống 40°c ? 

7.9. Trong những trường hợp dưới đây, yếu tố nằo ảnh hưởng đến tốc độ của 
phản ứng ? 

A. Tốc độ đốt cháy lưu huỳnh tăng lên khi đưa lưu huỳnh đang cháy 
trong không khí vào bình chứa oxi nguyên chất. 

B. Tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi tăng lên khi đưa bột platin vào 
hỗn hợp phản ứng. 

c. Tốc độ của phản ứng giữa hiđro và iot tăng lên khi đun nóng. 

D. Tốc độ đốt cháy than tăng lền khi đập nhỏ than. 


66 


5.BT HÓAHỌC10.NC-B 



7 . 10 . Photgen là một khí độc được điều chế từ cacbon monooxit và clo theo 


phản ứng : co (k) + Cl 2 (k) -» C0C1 2 (k) 

Nghiên cứu sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng này vào nồng độ các chất 
phản ứng, người ta được các kết quả : 


Thí nghiệm 

[CO] ban đầu 
(mol//) 

[Cl 2 ] ban đầu 
(mol//) 

Tốc độ ban đầu 
(mol//.s) 

1 

1,00 

0,100 

1,29.10~ 29 

2 

0,100 

0,100 

1,33.10“ 30 

3 

0,100 

1,00 

1,30.10~ 29 

4 

0,100 

0,0100 

1,32.10 -31 


a) Hãy viết biểu thức trình bày sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào 
nồng độ các chất phản ứng. , 

b) Tính giá trị trung bình của hằng số tốc độ phản ứng. 

7.11*. Để hoà tan hết một mẫu kẽm trong dung dịch axit clohiđric ở 20°c cần 
27 phút. Cũng mẫu kẽm đó tan hết trong dung dịch axit nói trên ở 40°c 
trong 3 phút. Hỏi để hoà tan hết mẫu kẽm đó trong dung dịch axit nói 
trên ở 55°c thì cần thời gian bao nhiêu ? 


Bài 50 

CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

7.12. Trong số các phản ứng dưới đây (xảy ra trong dung dịch), phản ứng nào 
là phản ứng một chiều, phản ứng nào là thuận nghịch ? Thay kí hiệu -> 
trong phương trình của phản ứng thuận nghịch bằng kí hiệu . 


a) Zn (r) + H 2 S0 4 (dd) 

b) BaCl 2 (dd) + Na 2 S0 4 (dd) 


■> ZnS0 4 (dd) + H 2 (k) 
BaS0 4 (r) + 2NaCl (dd) 


67 




c) KOH (dd) + HC1 (dd) -> KC1 (dd) + H 2 0 (/) 

d) Br 2 (/) + H 2 0(/) -> HBr(dd) + HBrO (dd) 


7.13. Trong những điều khẳng định dưới đây, điều nào phù hợp với một hệ hoá 
học ở trạng thái cân bằng ? 

A. Phản ứng thuận đã dừng. 

B. Phản ứng nghịch đã dừng. 

c. Nồng độ của các sản phẩm và nồng độ các chất phản ứng bằng nhau. 

D. Tốc độ của các phản ứng thuận và nghịch bằng nhau. 


7.14. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào diễn đạt đúng hằng sô' cân 
bằng của phản ứng ? 

H 2 (k) + I 2 (k) <-» 2HI (k) 


A.K = 


[HI] 2 

[H 2 ][I 2 ] 


C.K = 


[HI] 2 

[2H][2I] 


D K [H 2 ][I 2 ] 
[HI] 2 


D. K = 


[HI] 2 

[H][I] 


7.15. Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây có hằng số cân bằng được tính 

2 

bằng biểu thức : K = ^ ? 

[AB 2 ] 


A. 

2AB (k) 

<— 


A 2 (k) + B 2 (k) 

B. 

A (k) + 2B(k) 

<= 


AB 2 (k) 

c. 

AB 2 (k) 

<— 


A (k) + 2B(k) 

D. 

A 2 (k) + B 2 (k) 

<— 

=> 

2AB (k) 


7.16. Phản ứng sau đây đang ở trạng thái cân bằng : 

H 2 (k) + ịo 2 (k) <-» H 2 0 (k) AH < 0 

Trong các tác động dưới đây, tác động nào làm thay đổi hằng số cân bằng ? 

A. Thay đổi áp suất. c. Cho thêm ơ 2 . 

B. Thay đổi nhiệt độ. D. Cho chất xúc tác. 


68 



7.17. Ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch : N 2 + 3H 2 < > 2NH 3 

đạt tới cân bằng khi nồng độ các chất như sau : 

[N 2 ] = 0,01 mol//; [H 2 ] = 2,0 mol//; [NH 3 ] = 0,4 mol//. 

Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó và nồng độ ban đầu của N 2 và H 2 . 

7.18. Một phản ứng thuận nghịch được trình bày bằng phương trình : 

A (k) + B (k) <-» C(k) + D (k) 

Người ta trộn bốn chất A, B, c và D, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có 
thể tích V không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất c trong 
bình là 1,5 mol. 

Hãy tìm hằng số cân bằng của phản ứng. 

7.19. Tính nồng độ cân bằng của các chất tham gia và tạo thành ở phản ứng : 

CO(k) + H 2 0(k) <-» C0 2 (k) + H 2 (k) 

nếu lúc đầu chỉ có CO và hơi nước với nồng độ [CO] =0,1 mol//, 
[H 2 0] = 0,4 mol//, và hằng số cân bằng của phản ứng ở nhiệt độ đã cho là 1. 

7.20. Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của các phản ứng dưối đây, hãy cho biết 
phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất thấp nhất ? 

a) S0 2 (k) + N0 2 (k)<=>: NO (k) + S0 3 (k) ; K=1.10 2 

b) H 2 (k) + F 2 (k) <-> 2HF (k) ; K=1.10 13 

c) 2H 2 0 (k) <-> 2H 2 (k) + 0 2 (k) ; K = 6.10 -28 

7.21. Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch 
sau đây : 

N 2 (k) + 3H 2 (k) <=> 2NH 3 (k) ; AH = - 92 kJ 

Khi hỗn hợp phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, những thay đổi dưới 
đây sẽ có ảnh hưởng thế nào đến vị trí cân bằng ? 
a) Tăng nhiệt độ ; b) Tăng áp suất; 

c) Cho chất xúc tác ; d) Giảm nhiệt độ ; 

đ) Lấy NH 3 ra khỏi hệ ? 

7.22. Sự thay đổi áp suất có thể gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản 
ứng thuận nghịch hay không ? Giải thích. 


69 




7.23. Những điều khẳng định sau đây đúng hay sai ? 

a) Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng ; 

b) Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân bằng ; 

c) Sự thay đổi nhiệt độ làm thay đổi hằng số cân bằng ; 

d) Sự thay đổi nhiệt độ làm chuyển dịch cân bằng, khi AH của phản ứng 
khác 0. 

7.24. Các cân bằng hoá học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi : 

a) tăng áp suất ? b) tăng nhiệt độ ? 

1. H 2 (k) + I 2 (r) <-» 2HI (k) ; AH = 51,8kJ 

2. 2NO (k) + 0 2 (k) <-» 2N0 2 (k) ; AH = -113kJ 

3. CO (k) + Cl 2 (k) <- > C0C1 2 (k) ; AH = -114kJ 

4. CaC0 3 (r) <-» CaO (r) + C0 2 (k) ; AH=117kJ 

7.25*. Một bình kín chứa khí NH 3 ở 0°c và 1 atm với nồng độ 1 mol//. Nung 
bình kín đó đến 546°c và NH 3 bị phân huỷ theo phản ứng : 

2NH 3 <-» N 2 + 3H 2 

Khi phản ứng trên đạt tới cân bằng, áp suất khí trong bình là 3,3 atm. Thể 
tích bình không đổi. Tính hằng số cân bằng của phản ứng phân huỷ 
amoniac ở 546°c. 

Bài 51 

LUYỆN TẬP : Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

7.26. Trình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa 
hiđro và oxi. 

7.27. Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ và 
hiđro thì chỉ có một lượng nhỏ khí NH 3 được tạo thành theo phản ứng : 

N 2 + 3H 2 <-» 2NH 3 

Nhưng nếu có mặt axit suníuric thì phản ứng có thể được thực hiện 
hoàn toàn. 

Hãy giải thích hiện tượng nêu trên. 


70 




7.28. Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng : 

N 2 (k) + 3H 2 (k) <- > 2NH 3 (k) AH =-92 kj 

Nồng độ NH 3 trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ lớn hơn khi 

A. nhiệt độ và áp suất đều giảm. 

B. nhiệt độ và áp suất đều tăng, 
c. nhiệt độ giảm và áp suất tăng. 

D. nhiệt độ tăng và áp suất giảm. 

Ý kiến nào là đúng ? 

7.29. Tốc độ của phản ứng : 

Na 2 s 2 0 3 (dd) + H 2 S0 4 (dd) -» s (r)ị + S0 2 (k) + Na 2 S0 4 (dd) + H 2 0 (/) 

được tính theo công thức : V = k[Na 2 S 2 0 3 ].[H 2 S0 4 ], trong đó k là hằng số tốc 
độ, [Na 2 s 2 0 3 ] và [H 2 S0 4 ] là nồng độ mol của các chất Na 2 s 2 0 3 và H 2 S0 4 . 

Để nghiên cứu sự phụ thuộc của phản ứng trên vào nồng độ chất phản 
ứng, người ta dùng một loạt dung dịch Na 2 s 2 0 3 với nồng độ lần lượt là 
0,158% ; 0,316% ; 0,632% ; 0,790% và 1,58% (các dung dịch loãng này 
đều có khối lượng riêng được coi là bằng 1 g/ml). Nồng độ dung dịch 
axit suníuric được giữ không đổi. Tiến hành thí nghiệm theo cách được 
mô tả SGK Hoá học 10 nâng cao. Trong trường hợp thứ nhất (dung dịch 
Na 2 s 2 0 3 có nồng độ 0,158%), thời gian phản ứng (từ lúc đổ các dung 
dịch ban đầu vào nhau đến lúc lưu huỳnh che lấp dấu +) là 5 phút. 

Tính thời gian phản ứng trong những trường hợp còn lại. 

7.30*. Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch : 
CH 3 COOH +C 3 H v OH <-> CH 3 COOC 3 H v + H 2 0 

Axit axetic Ancol isopropylic Isopropyl axetat Nước 

Nếu ban đầu người ta cho 1 mol axit axetic tác dụng với 1 mol ancol 
isopropylic thì cân bằng sẽ đạt được khi có 0,6 mol isopropyl axetat được 
tạo thành. 

Lúc đó người ta thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng, cân bằng 
sẽ bị phá vỡ và chuyển dịch đến trạng thái cân bằng mới. 

Hỏi khi cân bằng mới được thiết lập, sộ mol mỗi chất trong hỗn hợp là 
bao nhiêu ? 


71 



PHẦN HAI: HƯỚNG DAN - BÀI GIẢI - ĐÁP số 


Chương 1 


NGUYÊN TỬ 


BÀI ÔN TẬP 


1.1. Nếu cứ chia đồi liên tiếp viên bi sắt thì đến một lúc nào đó ta thu được 
phần tử nhỏ nhất còn mang tính chất đặc trưng của sắt được gọi là nguyên 
tử sắt. 

1.2. Khi mẩu nước đá được chia đôi liên tiếp thì đến một lúc nào đó ta thu 
được phần tử nhỏ bé nhất còn mang tính chất của nước được gọi là phân 
tử nước. 

1.3. + Theo định nghĩa về mol, 1 mol muối ăn chứa 6,02.10 23 phân tử NaCl. 

Vì thế trong 0,1 mol muối ăn có số phân tử NaCl bằng : 

6,02.10 23 phân tử/mol X 0,1 mol = 6,02.10 22 phân tử. 

+ Tương tự, 1 mol sắt kim loại cỏ chứa 6,02.10 23 nguyên tử sắt. 

Trong X mol sắt chứa 3,01.1 o 23 nguyên tử sắt. 

3,01.10 23 _ nc _ 

X = = 0,5 (mol) nguyên tử sat. 

6,02.10 23 

1.4. B. 

1.5. a) Theo định nghĩa về mol ta có trong 1 mol nguyên tử c chứa 6,02.10 23 

nguyên tử c. Do đó khối lượng của 1 mol nguyên tử c bằng : 

1,99. 10 26 kg/nguyên tử X 6,02.10 23 nguyên tử/mol 
= 11,98.10 3 kg/mol « 12 g/mol. 


b) Tương tự, khối lượng của 1 phân tử C 2 H 5 OH bằng : 


...-% g/m01 . = 7,64.10~ 23 

6 ,02.10 2i phân tử/mol 


g/phân tử = 7,64.10 26 kg/phân tử. 


72 



1.6. Khối lượng mol nguyên tử có trị số bằng nguyên tử khối của nguyên tố. 
Khối lượng mol phân tử có trị số bằng phân tử khối của chất. Khối lượng 
mol được tính bằng g/mol, trong khi nguyên tử khối và phân tử khối tính 
theo đơn vị cacbon (đvC). Ta có : 

a) Phân tử khối của clo là : 2 X 35,5 = 71 (đvC). 

1 mol khí clo có khối lượng bằng : 2 X 35,5 = 71 (g). 

14 2 g 

Số mol phân tử clo có trong 14,2 g là : — 7 , = 0,2 mol. 

71g/mol 

Tương tự : 

b) Phân tử khối của canxi cacbonat bằng :40+12 + 3 x 16=100 (đvC). 

10 g 

Số mol phân tử canxi cacbonat = - — 1 , — 7 = 0,1 mol. 

lOOg/mol 

c) Lưu huỳnh có nguyên tử khối bằng 32 đvC. 

16 g 

Số mol lưu huỳnh có trong 16 g là : ——- , , = 0,5 mol. 

32g/mol 

d) Phân tử khối của amoniac bằng : 14 + 3 X 1 = 17 (đvC). 

34 g 

Số mol NH 2 trong 34 g là : _ _ = 2 mol. 

3 17 g/mol 


1.7. a) Theo định nghĩa nồng độ mol, ta có số mol NaOH trong 20 ml dung 
dịch 0,1 M bằng : 


20 ml 

1000 ml/lít 


X 0,1^=0,002 mol. 
lít 


Phản ứng của NaOH và HC1 : 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 
Với tỉ lệ mol các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng = 1 : 1 
Như vậy số mol HC1 cần dùng = số mol NaOH = 0,002 mol. 

b) SỐmol sắt = -, 5 ’ 6 .£ , =0,1 mol. 

56g/mol 

Phương trình hoá học phản ứng giữa sắt với HC1 : 

Fe + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 T 


73 



Theo phương trình hoá học, số mol HC1 cần dùng gấp hai lần 
số mol sắt = 2 X 0,1 mol = 0,2 mol. 

c) Sắt(III) oxit có công thức Fe 2 0 3 . Số mol sắt(III) oxit bằng : 

- lã ê — =0,1 (mol). Phương trình hoá học : 

160 g/mol 

Fe 2 0 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 
Số mol HC1 cần dùng gấp 6 lần số mol sắt(in) oxit, bằng : 0,1 X 6 = 0,6 (moi). 

9,8 g 

d) Số mol đồng (II) hiđroxit = — — ằ - = 0,1 mol. Phương trình hoá học : 

98 g / mol 

Cu(OH) 2 +2HC1 -> CuCl 2 + 2H 2 0 
Số mol HQ cần dùng gấp đôi số mol đồng(n) hiđroxit, bằng: 2 X 0,1 =0,2 (mol). 

1 . 8 . Ở 0°c và áp suất 1 atm 1 mol N 2 chiếm thể tích bằng 22,4 dm 3 . Như vậy 
khối lượng mol của nitơ bằng 22,4 dm 3 /mol X 1,25 g/dm 3 = 28 g/mol. Do 
đó phân tử khối của nitơ bằng 28 đvC. 

1 . 9 . A. 

1 . 10 . - Số mol đồng(n) oxit = —g - = 0,09 mol. Phản ứng khử đồng(ll) oxit: 

80 g / mol 

CuO + CO t0c > Cu + C0 2 

- Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên sản phẩm rắn chỉ là Cu, chất khí đi ra là 
hỗn hợp của co dư và C0 2 . 

a) Số mol đồng kim loại = số mol đồng(II) oxit = 0,09 mol. Khối lượng 
đồng thu được : 0,09 X 64 = 5,76 (g). 

b) Số mol CO đã tham gia phản ứng bằng số mol CuO và bằng số mol 
C0 2 tạo thành và đều bằng 0,09 mol. Thể tích co (ở đktc) đã tham gia 
phản ứng bằng : 0,09 X 22,4 = 2,016 (dm 3 ). 

1 . 11 . Số mol muối đồng(II) nitrat = = 0,1 mol. 

188 g/mol 

Phương trình hoá học : 

2Cu(N 0 3 ) 2 t0 ) 2CuO + 4N0 2 + 0 2 
Theo phương trình hoá học, số mol đồng(II) oxit = số mol muối = 0,1 mol. 
Khối lượng đồng(II) oxit =0,1 X 80 = 8 (g). 

1 . 12 . A. 

74 



Bài 1 

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


1 1-t vu A-: _7_^_ - 1,6726.10 27 kg 

1 . 13 . a) Khối lượng của proton gấp- —— — = 1836 lần khối lượng của 

9,1094.10 _31 kg 

electron (gần hai nghìn lần). 

. . „ . , 9.1094.10 _31 ks 1 

b) Khối lượng của electron bằng ’ — s = - —7- - lần khối lượng 

1,6748.10 _27 kg 1838,5 

của nơtron hay gần bằng một phần hai nghìn lần. 

c) Khối lượng của các hạt trong nguyên tử heli bằng : 

2 X 1,6726. 10 ~ 27 kg + 2 X 1,6748. 10 -27 kg + 2 X 9,1094. 10 -31 kg 
= 6,6966. 10 27 kg. 

Khối lượng của 2 electron = 1,82 1 9.10 30 kg. 

Do đó khối lượng của electron trong nguyên tử heli chỉ chiếm : 

1,82.10"- kg x 100% = 0)0 272 % (rất nhỏ). 

6,6966.10 _27 kg 

1 . 14 . Trong 1 kg sắt có - 77 ^ = 17,905 mol nguyên tử sắt 

55,85 g/mol 

=> Số nguyên tử sắt = 17,905 X 6,02.10 23 nguyên tử. 

Mà 1 nguyên tử Fe có 26 electron —» Trong 1 kg sắt có lượng electron 
bằng : 17,905 X 26 = 465,53 mol electron => Khối lượng các electron 

bằng : 465,53 mol X 9,1.10 31 kg/e X 6,02.10 23 e/mol = 2,55.10 4 kg hay 
0,255 g (rất nhỏ so với khối lượng 1 kg sắt). 

1 . 15 . a) 1 nm = 10 9 m 

+ Thể tích gần đúng của hạt nhân nguyên tử hiđro bằng : 

V = !ỉe!. = 1 X 3,14 X (1.10" 15 m) 3 = 4,19.10 -45 m 3 . 

+ Thể tích gần đúng của nguyên tử hiđro là : 

V = ÌỊE1 = |x 3,14 X (0,53.10 _10 m) 3 = 6,23.10 -31 m 3 


75 










Như vậy, thể tích của nguyên tử H lớn hơn rất nhiều so với thể tích của 
hạt nhân nguyên tử H. Nguyên tử H có cấu tạo rỗng, 
b) Khối lượng hạt nhân nguyên tử hiđro chính là khối lượng của proton và 
bằng 1,672.10 27 kg. 

Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro bằng : 

D = 1 ’ 672 - lơ ~ 2 k g = 3,99.1 o 8 tấn/cm 3 
4,19.10 _45 m 3 

+ Khối lượng của nguyên tử hiđro (tính cả khối lượng của electron) 
bằng 1,673.10 27 kg. 

Khối lượng riêng của hiđro bằng : 

2,66 ,10 3 kg/m 3 = 2,66 ,10 3 g/dm 3 = 2,66 g/cm 3 . 

0,63.10“ 3 °m 3 

Khối lượng riêng của proton lớn hơn rất nhiều lần so với khối lượng riêng 
nguyên tử hiđro. 

1.16. Do lu = 1,6605.10 27 kg. Khối lượng của nguyên tử oxi tính theo kilogam : 

1,6605.10“ 27 X 15,999 = 2,6566.10 -26 (kg). 

1.17. Do nguyên tử khối của c = 12 nên khối lượng của nguyên tử H bằng : 

+ Tính theo u : 12 u/11,905 = 1,008 u. 

+ Tính theo gam : 1,008 u X 1,66.10 24 g/u = 1,673 .10 24 gam. 


Bài 2 

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


1.18. A. 

1.19. Nguyên tử của nguyên tố chì đồng vị 207 Pb có z = 82, số khối bằng 207. 
Số nơtron = 207 - 82 = 125. Như vậy, tỉ lệ số nơtron/số proton bằng : 
125 

-7pr= 1,5244. Trừ H, tỉ lệ số nơtron/số proton thấp nhất ở các nguyên tử 
82 

là 1. Như vậy điều kiện bền của hạt nhân là 1 < s ã n < 1,5244. 

sô p 


76 



1.20. D. 


1.21. - Trong nguyên tử, số proton = số electron. 

Tổng số các hạt = số electron + số nơtron + sô' proton ; Số nơtron tối 
thiểu bằng sô' proton (trừ nguyên tử Ịh). 

- Đối với các nguyên tử của các nguyên tô' có z không lớn, sô' nơtron 
không chênh lệch nhiều so với sô' proton, chỉ cần đem tổng sô' hạt chia 3 
lấy phần nguyên ta có sô' proton và sô' electron. Như vậy, đối với nguyên 

tử nguyên tô' X : -^-= 19,333. 

- Nếu z = 19 thì số nơtron = 20 là các giá trị đặc trưng cho nguyên tô' K 
có sô' khối bằng 39. 

- Nếu cho z = 20 thì sô' nơtron = 19 < sô' proton, nguyên tử không bền. 

1.22. Các hạt mang điện trong nguyên tử là proton và electron. Các hạt không 
mang điện là hạt nơtron. Trong nguyên tử trung hoà, sô' electron bằng sô' 
proton. Kí hiệu z và N là số electron và sô' nơtron trong nguyên tử. Ta có 
hệ phương trình 2 ẩn sô': 

Í2Z + N = 82 
[2Z - N = 22 

Giải hệ, ta được z = 26 và N = 30. Sô' khối của nguyên tử X là : 26 + 30 = 56. 
Nguyên tô' X là sắt có kí hiệu nguyên tử là 26 F e - 

1.23. Theo điều kiện đầu bài, vì sô' nơtron trong hạt nhân và số' hiệu nguyên tử 
của mõi nguyên tô' không vượt quá 1 đơn vị nên có thể áp dụng cách xác 
định sô' điện tích hạt nhân của các nguyên tô' X, Y và z như sau : 

z x = 16/3 « 5, 

Z Y = 58/3 * 19, 

Zz = 78/3 * 26. 

Nguyên tô' X là nguyên tô' bo có sô' electron = 5, sô' nơtron = 6, sô' khối =11 
và có kí hiệu nguyên tô' là . 

Nguyên tô' Y là nguyên tô' kali có 19 electron, số nơtron = 20, sô' khối = 39 
và có kí hiệu nguyên tô' là jọK . 

Nguyên tô' z là nguyên tô' sắt có 26 electron, số nơtron = 30, sô' khối = 56 
và có kí hiệu nguyên tô' là 26 Fe • 


77 



1,24. Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân thì thuộc vể một nguyên tố hoá 
học. Như vậy : 

+ Các nguyên tử cùng có z = 7 thì thuộc về nguyên tố nitơ : và '^c đều 

có 7 electron và 7 proton. Trong đó có 7 nơtron còn '^c có 8 nơtron. 

+ Các nguyên tử cùng có z = 8 thì thuộc về nguyên tố oxi :’gB, 'gDvà 
*gG đều có 8 electron và 8 proton. Trong đó, ’gBcó 8 nơtron, 'gDcó 

10 nơtron và *gG có 9 nơtron. 

+ Các nguyên tử cùng có z = 10 thì thuộc về nguyên tố neon : iqH và 

iqK đều có 10 electron và 10 proton. Trong đó iqH có 10 nơtron và iqK 
có 12 nơtron. 

+ Nguyên tử ‘ịịl có z = 11 là nguyên tử của nguyên tố natri có kí hiệu là 

11 Na. Nguyên tử natri có 11 proton và 12 nơtron ở hạt nhân, 11 elecưon 
ở vỏ nguyên tử. 

+ Nguyên tử 26 ? có z = 26 là nguyên tử của nguyên tố sắt có kí hiộu là 

2ộFe. Nguyên tử sắt có 26 proton và 30 nơtron ở hạt nhân, 26 electron ở 
vỏ nguyên tử. 

+ Nguyên tử 27 ? có z = 27 là nguyên tử của nguyên tố coban có kí hiệu 

là 27 Co. Nguyên tử coban có 27 proton và 29 nơtron ở hạt nhân, 27 electron 
ở vỏ nguyên tử. 


Bài 3 

ĐỒNG VỊ. NGUYÊN TỬ KHỐI 
VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH 

1.25. D. 

1.26. Nguyên tử khối trung bình là đại lượng đặc trưng cho sự tồn tại đồng thời 
của các loại đồng vị tự nhiên của nguyên tố đã cho trên lớp vỏ Trái Đất. 
Nguyên tử khối trung bình bằng tổng các phần đóng góp của các đồng 
vị. Vì vậy đối với brom ta có : 

— 50.69 . 49,31 

ABr = ^0 * 79 100* 81 =0,5069 x 79 + 0,4931 X 81 

= 40,045 + 39,941 =79,986. 


78 



1.27. Tương tự bài 1.26 ta có : 

Anì = 58 X 0,6827 + 60 X 0,2610 + 61 X 0,0113 + 62 X 0,0359 + 64 X 0,0091 = 
= 58,771. Giá trị nguyên tử khối thực của Ni bằng 58,754. 


1.28. Số khối của đồng vị thứ nhất là : 35 + 44 = 79. 
SỐ khối của đồng vị thứ hai là : 35 + 44 + 2 = 81. 


Ta có : Av = 19 X 


27 


27 + 23 


+ 81 X 


23 


23 + 27 


= 79,92. 


1.29. a) Gọi sô' khối của các đồng vị lần lượt là Xj, x 2 , x 3 . Ta có hệ phương 
trình 3 ẩn số : 

'Xj + x 2 + x 3 = 87 
< x 2 = Xj + 1 

0,9223 xXj + 0,0467 X x 2 + 0,031 X x 3 = 28,0855 
Giâi hệ phương trình, ta có Xj = 28, x 2 = 29, x 3 = 30. 

28 

b) Trong Xj có số nơtron = số proton = z = = 14. 

Như vậy số nơtron trong các đồng vị là : 

+ Trong X] : 14. 

+ Trong x 2 : 29 - 14 = 15. 

+ Trong x 3 : 30 - 14 = 16. 


1.30. a) Gọi X là kí'hiệu nguyên tố và là khối lượng mol nguyên tử của X. Trong 
cả hai muối, X đều có hoá trị 1. Số mol X trong cả hai muối bằng nhau. 
Phương trình hoá học : 

NaX + AgN0 3 -> AgXị + NaN0 3 
, 8,19 _ 20,09 

TaCÓ: 23 + X 108+ x 
Giải ra ta được X = 35,5. 

Nguyên tử khối của X bằng 35,5. X là clo. 
b) Gọi số khối của đồng vị bé của clo là A. Ta có : 

0,75 X A + 0,25 X (A + 2) = 35,5. Giải ra, ta có A = 35. 

Đổng vị lớn của clo có số khối bằng 35 + 2 = 37. 


79 



1.31. Gọi % số nguyên tử đồng vị bé của iriđi là X thì % số nguyên tử của đồng 
vị lớn là (100 - x). 

Ta có : 191x + 193(100 - x) = 192,22 X 100 
Giải ra được X = 39. 

Như vậy, trong irỉđi tự nhiên có khoảng 39% số nguyên tử là đồng vị 191 
và 61% số nguyên tử là đồng vị 193. Tỉ lệ số mol cũng bằng tỉ lệ số 
nguyên tử nên phần trăm số mol của 2 đồng vị cũng có giá trị như trên. 

1.32. D. 


1.33. Có 12 loại phân tử khí cacbonic với phân tử khối tương ứng (ghi trong 
ngoặc)là : 

12 C0 2 16 (44), 12 C0 2 17 (46), 12 C0 2 18 (48) ; 13 C0 2 16 (45), 13 C0 2 17 (47), 
13 C0 2 18 (49) ; 12 C0 16 0 17 (45), 12 C0 16 0 18 (46), 12 C0 17 0 18 (47) ; 
13 C0 Ĩ 6 0 17 (46), 13 C0 16 0 18 (47), 13 C0 17 0 18 (48). 


1.34. Xét 1 mol phân tử HC10 4 có khối lượng bằng 100,5 g. Trong đó có 1 mol 
nguyên tử clo chứa 0,7577 mol clo đồng vị 35 và 0,2423 mol clo đồng vị 37. 
Khối lượng clo đồng vị 37 trong 1 mol HCIO 4 là : 


0,2423 mol X 37 g/mol = 8,9651 g. 


+ Phần trăm khối lượng clo đồng vị 37 trong HCIO 4 bằng : 


8,9651 

100,5 


X 100= 8,92 (%). 


Bài 4 

Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ. 
OBITAN NGUYÊN TỬ 

1.35. + Theo mô hình hành tinh nguyên tử, trong nguyên tử, các electron 
chuyển động cả trên quỹ đạo tròn và quỹ đạo bầu dục giống các hành tinh 
quay quanh Mặt Trời. 

+ Theo mô hình hiện đại, trong nguyên tử các electron chuyển động rất 
nhanh (với tốc độ gần bằng tốc độ của ánh sáng) nên không thể nói đến 
quỹ đạo mà chỉ coi chuyển động của electron như một đám mây mang 
điện tích âm. 


80 



1.36. Các chấm trên hình vẽ 1.7 (SGK) không phải là hình ảnh của một 
electron mà chỉ là hình ảnh biểu diễn một vị trí của electron ở một thời 
điểm giả định nào đó. Vùng không gian có nhiều chấm thì xác suất có 
mặt của electron ở đó càng cao. Tập hợp các điểm trong vùng không gian 
có phần lớn xác suất có mặt electron được coi là đám mây tích điện âm 
của electron. 

1.37. Nguyên tử H có thể tổn tại ở các trạng thái năng lượng khác nhau. Ở 
trạng thái cơ bản (trạng thái có năng lượng thấp nhất), chuyển động của 
electron được mô tả bằng obitan hình cầu có bán kính gần bằng 0,053 nm 
(gọi là obitan ls). Khi nguyên tử H chuyển đến trạng thái có năng lượng 
cao hơn, chuyển động của electron được mô tả bằng obitan hình cầu với 
bán kính lớn hơn và được gọi là obitan 2s. Nếu nguyên tử H có năng 
lượng cao hơn nữa thì chuyển động của electron sẽ được mô tả bằng một 
trong 3 obitan 2p hình số 8 nổi... 

1.38. Các obitan s đều có dạng hình cầu với khả năng tìm thấy electron theo 
mọi hướng như nhau. 

Các obitan p có dạng hình sô' 8 nổi. Có 3 obitan p định hướng theo 3 hướng 
vuông góc với nhau và theo hướng của 3 trục toạ độ Đecac. Obitan định 
hướng theo trục X được kí hiệu là obitan p x . Obitan p có định hướng theo 
trục y được kí hiệu là obitan p y và còn lại là obitan p z định hướng theo trục z. 

1.39. ở trạng thái cơ bản, electron duy nhất của nguyên tử H ở trên obitan ls. 
Electron này bị hút về phía hạt nhân có điện tích 1+. Bán kính obitan của 
nguyên tử H bằng 0,0529 nm. 

Nguyên tử heli có z = 2 và có 2 electron cùng ở trên obitan ls nhưng bán 
kính nguyên tử (hay bán kính của obitan ls của heli) giảm còn 0,0128 nm. 
Nguyên nhân là lực hút của hạt nhân nguyên tử H đối với electron yếu 
hơn lực hút của hạt nhân He. Electron trong nguyên tử H có thể tồn tại ở 
khoảng cách lớn hơn so với trong nguyên tử He. Obitan nguyên tử H lớn 
hơn obítan nguyên tử He. 

1.40*. Obitan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó 
xác suất có mặt (xác suất tìm thấy) electron khoảng 90%. 

Electron có thể tồn tại ở ngoài khu vực không gian quy ước ở trên với xác 
suất có mặt vào khoảng 100% - 90% = 10%. Như vậy, về nguyên tắc 
obitan không có giới hạn. 


6.BT HÓAHỌC10.NC-A 


81 



Bài 5 

LUYỆN TẬP VỀ : THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ. 
KHỐI LƯƠNG CỦA NGUYÊN TỬ. OBITAN NGUYÊN TỬ 


1.41. A. 

1.42. A. 

1.43. D. 


1.44. a) Tỉ lệ số notron/số proton của : 

+ Nguyên tô thori có z = 90 : —-— = —-= 1,578 

Í—I y u 

231 - 91 

+ Nguyên tố protactini có z = 91 : —-ỹị -= 1,538 

238 -92 

+ Nguyên tô' urani có z = 92 : - Ệị -= 1,587 

b) Các nguyên tố này đều không bền và tự phân huỷ thành các nguyên tố 
khác có số hiệu nguyên tử bé hơn. 

1.45. a) Hạt nhân nguyên tử flo có 9 proton và 10 nơtron, khối lượng hạt nhân 
nguyên tử flo (dựa vào bảng 1.1 trong SGK) bằng : 

9 X 1,6726.10 27 + 10 X 1,67 48.10 -27 = 3.1801.10 -26 (kg). 


b) Thể tích của hạt nhân nguyên tử flo = J 71(0,5.10 15 m) 3 = 5,23.10 46 m 3 . 

Thể tích của nguyên tử flo = ^7ĩ(0,5.10~ 10 m) 3 = 5,23.10~ 3l m 3 . Tỉ lệ thể 

tích của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử flo bằng 10 15 . 

c) Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo bằng ; 

= 6,08.10 19 (kg/m 3 ) hay 6,08.10 4 triệu tấn/cm 3 (rất lớn). 

5,23.10~ 46 


1.46. Nguyên tử khối trung bình của silic bằng : 


92,23 

100 


• 28 + 


4,67 

100 


29 + 


3,10 

100 


•30 = 28,109. 


82 


6.8T HÓAHỌC10.NC-B 










Bài 6 

LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 

1.47. + Trong lớp electron thứ n sẽ có n phân lớp electron. Thí dụ : Lớp thứ 
nhất có 1 phân lớp electron, lớp thứ hai có 2 phân lớp electron, lớp thứ ba 
có 3 phân lớp electron. 

+ Các kí hiệu chỉ phân lớp là : s, p, d... 

1.48. Các obitan trong một phân lớp có năng lượng bằng nhau. Các obitan 
thường có hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng trong 
không gian. 

Phân lớp p có 3 obitan 2p có năng lượng bằng nhau và cùng có dạng hình số 
8 nổi. Obitan 2p x hướng theo trục X, obitan 2p y hướng dọc theo trục y còn 
obitan 2p z hướng dọc theo trục z. 

Phân lớp d có 5 obitan d có dạng tương tự nhau kiểu cánh hoa 4 cánh. 
Các obitan này có định hướng khác nhau trong không gian. 

1.49. Lớp M - lớp thứ ba, có 3 phân lớp, đó là các phân lớp : 3s, 3p và 3d. 

+ Phân lớp 3s có một obitan. 

+ Phân lớp 3p có ba obitan. 

+ Phân lớp 3d có năm obitan. 

Như vậy, lớp M có 9 obitan. 

1.50. + Số obitan trong một phân lớp là một sô' lẻ : 1, 3, 5, ... tương ứng với 
phân lớp thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... 

+ Phân lớp p là phân lớp thứ hai nên có 3 obitan : p x , p y và p z . 

+ Phân lớp d là phân lớp thứ 3 nên có 5 obitan. 

1.51. Electron 2p* là electron đầu tiên ở phân lớp 
thứ 2 (phân lớp p), thuộc lớp thứ 2 (n = 2). 

Phân lớp p gồm 3 obitan có năng lượng bằng 
nhau nên electron có thể tồn tại ở 1 trong ba 
obitan 2p nhưng có thể không thể biết là 

2p x , 2p y hay 2p z . 

Đám mây có dạng hình sô' 8 nổi. 



83 



Bài 7 


NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 
CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


1.52. 


E 

a) 2S 1 



LL 

□ 

b) 2p 2 


11 



c) 3p 

1.53. Nguyên tử N có z = 7, lớp vỏ nguyên tử có 7 electron được phân bố vào 
các obitan theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng (theo nguyên lí vững 
bền) : ls, 2s và 2p. 

- Electron đầu tiên được xếp vào obitan ls. Electron thứ hai có thể'ghép 
đôi hay xếp vào phân lớp 2p. Do năng lượng ghép đôi bé hơn "só với 
chênh lệch năng lượng giữa lớp 1 và lớp 2 nên electron thứ hai sẽ xếp vào 
obitan ls, lúc đó hai electron được cặp đôi. Ta có kí hiệu ls 2 chỉ hai 
electron đã cặp đôi trên 1 obitan ls. 

- Electron thứ 3 không được xếp vào cùng obitan ls với hai electron sẵn 
có (nguyên lí Pau-li) mà xếp vào phân lớp 2s. Ta có kí hiệu 2S 1 cho biết 
rằng có 1 electron trên obitan này. Electron thứ 4 sẽ xếp vào obitan 2s do 
năng lượng của phân lớp 2s bé hơn so với 2p. Ta có kí hiệu 2s 2 chỉ ra 
rằng không cỏ electron độc thân nào trên obitan này. 

- Electron thứ 5, 6 và 7 sẽ xếp vào phân lớp 2p với 3 obitan giống nhau hoàn 
toàn. Ba electron được phân bố vào 3 obitan 2p nên mỗi obitan có 1 elecứon 
(quy tắc Hun). Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ là : 


ti G 

s 

m 

m 

rn 


ls 


2s 


V 


1.54. Việc xếp các electron vào các ô lượng tử là thao tác để xem xét sự phân bố 
electron trong nguyên tử nhiều electron. 


84 




Việc sắp xếp các electron vào obitan theo mức năng lượng thể hiện quy luật 
tự nhiên (nguyên lí vững bền hay còn gọi là nguyên lí cực tiểu năng lượng). 

Việc sắp xếp các electron vào các obitan theo mức năng lượng hoàn toàn 
tương đương với việc sắp xếp các electron vào các ô lượng tử. 

Khi các obitan (hay ô lượng tử) ở cùng phân lớp có > 1 obitan, dựa vào sự 
phân bố electron theo ô lượng tử dễ kết luận về sô' electron hoá trị, sổ' 
electron độc thân... và dễ kết luận về tính chất hoá học của nguyên tố. 

1.55. Cấu hình electron là sự phân bô' các electron theo từng lớp và phân lớp. 
ls 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p .. 

Thứ tự sắp xếp electron là thứ tự tăng dần năng lượng obitan trong 
nguyên tử : 

ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p... 

Thí dụ : thứ tự sắp xếp các electron theo mức năng lượng của nguyên 
tử sắt : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 

Trong khi đó cấu hình electron nguyên tử của nguyên tô' sắt được 
viết là : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

1.56. HS tự viết và đối chiếu với bảng cấu hình electron nguyên tử của các 
nguyên tô' (bảng 1.2) trong SGK. 


1.57. 


a) 

b) 

c) 

d) 

đ) 


e ) L 


; Nguyên tố beri. 

; Nguyên tố nitơ. 


; Nguyên tổ' photpho. 

; Nguyên tô' nhôm. 

; Nguyên tố clo. 

; Nguyên tố canxi. 


85 





1.58. a) D b) D. 


1.59. Cán cứ vào số lớp và phân lớp electron, các nguyên lí và quy tắc sắp xếp 
electron vào vỏ nguyên tử, ta thấy rằng các nguyên tố có cấu hình electron 
thay đổi tuần hoàn trên các phân lớp s và p theo chiều tăng của z. Các 
elecừon được xếp vào phân lớp s (2 elecừon) rồi đến phân lớp p (6 elecừon) 
rồi lại lặp lại. 

1.60. a) A b) B. 

1.61. a) ls 2 2S 1 vàZ = 3 

b) ls 2 2s 2 2p 3 và z = 7 

c) ls 2 2s 2 2p 6 và z = 10 

d) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 và z = 12 

đ) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3P 1 vàZ= 13 

e) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 và z = 16 

f) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 vàZ= 17. 

Bài 8 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 

1.62. + Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố magie (Z = 12): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

ha y im im lỉllỉllỉll M 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

với 2 electron (phân lớp 3s 2 ) ở lớp ngoài cùng, magie là một kim loại. 

+ Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho (Z = 15): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 

hay |ị . |ị 

,2 ~ 2 

ls 2s 

với 5 electron ở lớp ngoài cùng nên photpho là một phi kim. 

1.63. B. 



86 




1.64. c. 

1.65. Cation R + được tạo thành do nguyên tử R mất đi 1 electron ở lớp vỏ 
ngoài cùng. Như vậy, nguyên tử R có thêm 1 electron so với số electron 2p 6 
của R + . 

Theo quy tắc sắp xếp electron vào các ô lượng tử thì ô tiếp sau 2p là ô 3s. 
Như vậy, nguyên tử R có có cấu hình electron và phân bố electron theo 
obitan là : 




. ĩí ĩí ĩl 


ls 2 

2s 2 

2p 6 

3S 1 


1.66. + Nguyên tử có z = 9 với cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 5 có 7 electron ở 
lớp ngoài cùng. Nguyên tố này là phi kim. 

+ Nguyên tử cộ z = 11 với cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 có 

1 electron duy nhất ở lớp ngoài cùng. Nguyên tố này là một kim loại. 

+ Nguyên tử có z = 16 với cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 có 
6 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tô' này là một phi kim. 

+ Nguyên tử có z = 20 với cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 có 

2 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tố này là kim loại. 

1.67*. Phân tử M 2 X trung hoà điện được tạo thành do sự kết hợp 2 nguyên tử 
M và‘1 nguyên tử X. 

Gọi số proton trong hạt nhân và số electron của nguyên tử M là P| và Zj, 
số proton trong hạt nhân và số electron của nguyên tử X là P 2 và z 2 . Các 
nguyên tử trung hoà điện nên ta có Pị = Z) ; P 2 = z 2 . Nị và N 2 tương ứng 
là số nơtron trong hạt nhân của các nguyên tử M và X. Số proton, electron 
và nơtron không bị thay đổi khi xảy ra phản ứng hoá học kết hợp hai 
nguyên tử M với 1 nguyên tử X. Sử dụng các điều kiện đầu bài ra ta có hệ 
các phương trình bậc 1 sau : 

+ Trong phân tử M 2 X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt: 

2(2P,+ Nj) + 2P 2 + N 2 =140 (1) 

+ Trong phân tử M 2 X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 
điện là 44 hạt : 

4Pj + 2P 2 - Nj - N 2 = 44 (2) 

+ Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 23 : 

(P, +Nj) -(P 2 + N 2 ) =23 (3) 


87 




+ Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 
34 hạt: 

2?! + N! = 2P 2 + N 2 + 34 (4) 

Giải hệ phương trình 4 ẩn số, thu được : 


Nguyên tố M có Zj = Pj = 19 
Nguyên tố X có z 2 = P 2 = 8 

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố như sau : 
+ Nguyên tử M là kali với cấu hình electron : 



ĩ 




ĩ 

I 


m 



1 2 ~ 2 ^ 6 T 2 o 6 

ls 2s 2p 3s 3p 

+ Nguyên tử X là oxi vớí cấu hình electron : 




n 


m 

m 


ls 2 2s 2 2p 4 

Công thức phân tử của M 2 X là K 2 0. 


□ 

4S 1 


1.68*. a) Gọi Pj, P 2 là số proton có trong nguyên tử M và X tương ứng bằng số 
electron của hai nguyên tử này. Nj và N 2 tương ứng là số nơtron trong hạt 
nhân của các nguyên tử M và X. Sử dụng các điều kiện đầu bài ra ta có hệ 
các phương trình bậc 1 sau : 


+ Trong phân tử MX 2 có M chiếm 46,67% về khối lượng : 

=46 ' 67 (1) 

+ Trong hạt nhân M số nơtron lớn hơn số proton 4 hạt 

Ni = Pi +4 (2) 

+ Trong hạt nhân X có N 2 = P 2 (3) 

+ Trong phân tử MX 2 có tổng số proton bằng 58 : 

Pi + 2P 2 = 58 (4) 

Giải hộ phương trình 4 ẩn số, thu được Pj = 26, Nj = 30 

P 2 = N 2 = 16 

Ta có : A m = 26 + 30 = 56 (M là Fe) 

A x = 16 .+ 16 = 32 (X là S). 
b) Công thức phân tử của A là FeS 2 (pirit sắt). 


88 




Chương 2 -- 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


Bài 9 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.1. Một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn gồm có các thông số và kí hiệu sau : 
Số hiệu nguyên tử, kí hiệu nguyên tố, tên nguyên tố, nguyên tử khối 
(nguyên tử khối trung bình của nguyên tố trên lớp vỏ Trái Đất), độ âm 
điện, cấu hình electron. Ngoài ra còn có thể có khối lượng riêng, nhiệt độ 
sôi, nhiệt độ nóng chảy, ... Sau đây là hai thí dụ về ô nguyên tố : 



2.2. Một số vị trí trong bảng tuần hoàn trong đó nguyên tố đứng trước có 
nguyên tử khối trung bình lớn hơn nguyên tố đứng sau : 

— Hai nguyên tô agon và kali. Nguyên tử khối trung bình của agon bằng 
39,948 lớn hơn 39,098 là nguyên tử khối trung bình của kali. Nguyên tố 
K ở ô số 19 trong khi đó Ar ở số 18. 

- Hai nguyên tố : Coban ở ô số 27 có nguyên tử khối trung bình bằng 58,93 
lớn hơn nguyên tử khối trung bình bằng 58,71 của nguyên tố niken ở ô số 28. 

- Nguyên tố telu ở ô sô' 52 có nguyên tử khối trung bình bằng 127,6 lớn hơn 
126,9 là nguyên tử khối trung bình của iot ở ô số 53. 

2.3. Có thể định nghĩa chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có 
cùng số lớp electron, được xếp theo chiều tăng dần của số electron ở vỏ 
nguyên tử. 


89 


So với định nghĩa chu kì là một dãy các nguyên tố hoá học mà nguyên tử 
của chúng có cùng sô lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt 
nhân tăng dần không có gì khác. Nguyên nhân là do số đơn vị điện tích 
hạt nhân của nguyên tử bằng số electron ở lớp vỏ. VI vậy có thể định 
nghĩa theo cả hai cách. 

2.4. Bảng tuần hoàn chỉ có 7 chu kì. Sô' nguyên tô' trong mỗi chu kì không 
giống nhau. Chu kì 1 có hai nguyên tố. Chu kì 2 và 3 có 8 nguyên tố. Ba 
chu kì này được gọi là các chu kì nhỏ. Các chu kì 4, 5 có 18 nguyên tố. 
Chu kì 6 có 32 nguyên tô' và chu kì 7 dù chưa đầy đủ nhưng sẽ có 
32 nguyên tố. Các chu kì 4, 5, 6, 7 được gọi là các chu kì lớn. 


Tất cả các chu kì đều kết thúc ở một nguyên tố khí hiếm : 


Chu kì 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Khí hiếm 

Heli 

Neon 

Agon 

Kripton 

Xenon 

Radon 


2.5. Mỗi chu kì gồm các nguyên tô' có cùng sô' lớp electron trong nguyên tử 
nên sô' thứ tự của chu kì chính là số lóp electron. Chu kì 3 bắt đầu bằng 
natri (kim loại kiềm) và kết thúc bằng khí hiếm agon. Sô' thứ tự của chu kì 
bằng 3. Các nguyên tô' của chu kì 3 có 3 lớp electron là lớp K, lớp L và 
lớp M. Lớp K chỉ có 2 electron được kí hiệu là ls . Lớp L có 8 electron 
gồm 2 phân lớp đã đầy đủ là 2s 2 2p 6 . Lớp thứ 3 - lóp M gồm 3 phân lớp : 
3s 3p và 3d. Với cấu hình electron 3s 2 3p 6 của khí hiếm agon, chu kì 3 đã 
kết thúc mặc dù còn lại phân lớp 3d chưa có electron nào. Chu kì 3 chỉ có 
8 nguyên tô' ứng với sô' electron trên lớp thứ 3 thay đổi từ 1 đến 8 hay cấu 
hình electron thay đổi từ 3s 1 3p° (ở nguyên tố natri) đến 3s 2 3p 6 
(ở nguyên tô' agon). 

2.6. Các nguyên tố được phân thành các khối. Khối các nguyên tô' s gồm các 
nguyên tô' nhóm IA (còn được gọi là nhóm kim loại kiềm) và các nguyên 
tô' nhóm IIA (còn được gọi là nhóm kim loại kiềm thổ). 

Khối các nguyên tô' p gồm các nguyên tô' của 6 nhóm, từ nhóm IIIA đến 
nhóm VIIIA (trừ He). Các nhóm còn có tên gọi khác chẳng hạn các 
nguyên tố nhóm VIIA được gọi là các halogen. 

Khối các nguyên tố d gồm các nguyên tô' từ nhóm IB đến nhóm VIIIB. 
Khối các nguyên tô' f gồm 14 nguyên tố thuộc họ Lantan và 14 nguyên tố 
thuộc họ Actini. Khối nguyên tố f được xếp riêng thành 2 hàng ngang ở 
cuối bảng. Hai khối nguyên tô' d và f còn được gọi là các nhóm kim loại 
chuyển tiếp. 


90 




2.7. Căn cứ vào nguyên tắc xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ta 
có : Nguyên tố X ở ô số 11 (tổng số electron = 11), chu kì 3 vì có 3 lớp 
electron, nhóm A vì electron cuối cùng được phân bố vào phân lớp 3s do 
cấu hình electron nguyên tử viết đầy đủ là ls 2 2s 2 2p 6 3s' và ở nhóm IA 
vì số electron lớp ngoài cùng bằng 1. 

Nguyên tố Y có cấu hình electron nguyên tử đầy đủ là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
nên ở ô số 17, chu kì 3, nhóm VIIA. 

Nguyên tố z có cấu hình electron nguyên tử đầy đủ là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 
nên ở ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA. 


■ Bài 10 

Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.8. Các nguyên tố nhóm A là các nguyên tố có cả trong các chu kì nhỏ và chu 

kì lớn. Trong nguyên tử của các nguyên tố nhóm A, các electron hoá trị tồn 
tại trên các phân lớp s và p của cùng một lớp. Trong một chu kì, các 
nguyên tố thuộc nhóm A có số electron hoá trị thay đổi từ 1 đến 8 và đều 
thuộc lớp ngoài cùng. Các nguyên tố thuộc nhóm B chỉ có ở các chu kì 
lớn. Các nguyên tố thuộc nhóm B có các electron hoá trị tồn tại trên phân 
lớp s của lớp ngoài cùng đồng thời với các electron của phân lớp d hoặc f 
thuộc lớp bên trong. Như vậy, ở lớp ngoài cùng chỉ có từ 1 đến 2 electron 
(trừ nguyên tử palađi không có electron nào trên phân lớp s ngoài cùng). 

2.9. Các nguyên tố nhóm A và các nguyên tố nhóm B có cùng số thứ tự nhóm 
chỉ có một đặc điểm chung là có thể thể hiện hoá trị cao nhất bằng nhau và 
bằng chính số thứ tự của nhóm. 

Thí dụ nguyên tố cacbon ở nhóm IVA và titan ở nhóm IVB. Cacbon có 
hoá trị cao nhất bằng 4 trong C0 2 . Trong khi đó titan cũng có hoá trị cao 
nhất là 4 trong Ti0 2 . 

Cấu hình electron nguyên tử của c và Ti không giống nhau. Tính chất vật 
lí và hoá học của c và Ti không có một sự tưotng tự nào. 


91 



2.10. Khi nói đến vị trí của một nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn ta 
thường nói đến số thứ tự của : ô, chu kì, nhóm và nhóm A hay B của 
nguyên tố. 

Số thứ tự của ô nguyên tố chính bằng số proton trong hạt nhân bằng số 
electron ở vỏ nguyên tử. Như vậy, số thứ tự của ô nguyên tố bằng tổng số 
electron của nguyên tử nguyên tố đó. Nếu căn cứ vào cấu hình electron 
thì chỉ cần xác định tổng số electron. Thí dụ nguyên tố sắt có cấu hình 
electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 có tổng số electron bằng 26. sắt ở ô 
thứ 26 của bảng tuần hoàn. 

Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron ứng với giá trị n lớn nhất trong 
cấu hình electron của nguyên tử. Thí dụ nguyên tố sắt có cấu hình 
electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 với giá trị n lớn nhất bằng 4. sắt ở chu 
kì 4. 

Các nguyên tố nhóm A có các electron cuối cùng được xếp vào phân lớp s 
hoặc p (ở lớp electron ngoài cùng). Ngược lại, các nguyên tố nhóm B có 
các electron cuối cùng được xếp vào phân lớp d hoặc f. Căn cứ cấu hình 
nguyên tử sắt ở trên cần nhớ rằng electron được phân bố vào phân lớp 4s 
trước phân lớp 3d (sự chèn mức năng lượng electron) nên các electron 
cuối cùng được xếp vào phân lớp 3d. Như vậy, sắt thuộc nhóm B. Nguyên 
tử C1 có cấu hình electron : [Ne] 3s 2 3p 5 có các electron cuối cùng được 
xếp vào phân lớp 3p nên clo là nguyên tố thuộc nhóm A. 

Các nguyên tố nhóm A có số thứ tự của nhóm trùng với số electron ở 
lớp ngoài cùng của nguyên tử. Thí dụ clo có electron lớp ngoài cùng là 
3s 3p với 7 electron nên thuộc nhóm VIIA. 

Các nguyên tố nhóm B : Cần xét đến electron lớp ngoài cùng và phân lớp d 
gần lớp ngoài cùng của nguyên tử. Gọi tổng số electron trên hai phân lớp 
này là s. Nếu s < 7 thì số nhóm bằng s. Nếu s = 8, 9, 10 thì số nhóm bằng 
VIII và nếu s > 10 thì số nhóm bằng s - 10. Thí dụ với nguyên tử sắt 
s = 8 nên sắt ở nhóm VIIIB. Nguyên tố đồng có cấu hình electron nguyên 
tử là : [Ar] 3d 10 4S 1 với tổng số electron trên 3d và 4s bằng 11 nên đồng ở 
nhóm IB: (11 - 10 = 1). 

2.11. Gọi số đom vị điện tích hạt nhân của nguyên tố X là z. Nguyên tố Y ở ô 
kế tiếp với nguyên tố X trong cùng chu kì nên có số đom vị điện tích hạt 
nhân là z + 1 . 


92 



Theo điều kiện đầu bài, ta có z + z + 1 = 27 => z = 13. Như vậy, nguyên 
tố X là nhôm, nguyên tố Y là silic (Z = 14). 

Cấu hình electron nguyên tử của nhôm : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ Nhôm ở chu 
kì 3, nhóm IIIA, ô số 13. 

Cấu hình electron nguyên tử của silic : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . Silic ở chu kì 3, 
nhóm IVA, ô số 14. 


2.12. Các nguyên tố nhóm VIA có hoá trị cao nhất đối với oxi bằng số thứ tự 
nhóm và bằng 6. Nếu gọi M là kí hiệu nguyên tử đồng thời là khối lượng 
mol nguyên tử, ta có cồng thức của oxit là M0 3 . Theo điều kiện đầu bài 
ra ta có : 


3 X 16 


X 100 - 60 


M + 3 X 16 

Giải ra ta có M = 32 g là khối lượng mol nguyên tử của lưu huỳnh. 
Nguyên tố s ở ô thứ 16 của bảng tuần hoàn nên cấu hình electron nguyên 

o o £L ó A 


tử của lưu huỳnh là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 


2.13. Các nguyên tố chu kì hai có electron được xếp vào lớp thứ 2 với hai phân 
lớp là 2s và 2p. Chu kì 2 bắt đầu từ nguyên tô' liti. Hai nguyên tố liti và 
beri có electron xếp vào phân lớp 2s. 

Từ nguyên tố bo, các electron được xếp tiếp vào phân lớp 2p. Phân lớp 2p 
có 3 obitan nên có thể chứa tối đa là 6 electron nên các nguyên tố còn lại 
của chu kì có các electron được xếp vào phân lớp 2p. Khi cấu hình 
electron nguyên tử của nguyên tố đạt được là 2s 2 2p 6 ở nguyên tố neon 
thì chu kì 2 cũng kết thúc. Như vậy nguyên tử của các nguyên tố chu kì 
2 có cấu hình electron lớp ngoài cùng thay đổi như sau : 

2S 1 2s 2 2s 2 2p* 2s 2 2p 2 2s 2 2p 3 2s 2 2p 4 2s 2 2p 5 2s 2 2p 6 

Li Be B c N o F Ne 


2.14. Khi xếp các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử 
thì cấu hình electron theo lớp và phân lớp sẽ biến đổi một cách tuần hoàn. 
Nguyên tố đầu chu kì có electron được xếp vào phân lớp ns sau đó vào 
các phân lớp np tiếp theo. Nếu giữa phân lớp ns và phân lớp np có chèn 
thêm các phân lớp (n - l)d hay (n - 2)f thì ở các nguyên tố cuối chu kì, 
các electron được xếp vào phân lớp p để hoàn thành phân lớp np 6 của 
nguyên tô' khí hiếm. Như vậy sự biến đổi tuần hoàn vể cấu hình electron 
thể hiện rõ nhất đối với phân lớp s và p (các nguyên tô' nhóm A). 


93 



2.15. a) Hai nguyên tử X và Y tuy có cùng số electron ở lớp ngoài cùng là 2 
nhưng nguyên tố X không có electron ở phân lớp d nên đó là nguyên tố 
nhóm A (nhóm IIA). Trong khi đó, nguyên tố Y có 3 electron ở phân lớp 
3d nên thuộc nhóm B. Y là nguyên tố nhóm B nên thuộc về nhóm có số 
thứ tự nhóm = 2 + 3 = 5. Nguyên tố Y ở nhóm VB trong khi nguyên tố X 
ở nhóm IIA. 

b) Tổng số electron trong một nguyên tử của nguyên tố X bằng 12 còn 
tổng số electron trong một nguyên tử của nguyên tố Y bằng 23. Vậy 
chúng cách nhau 10 nguyên tố. Hai nguyên tố X và Y không cùng chu kì 
vì X ở chu kì 3 còn Y ở chu kì 4. 


Bài 11 

Sự BIỂN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 
CỦA CÁC NGUYỀN Tố HOÁ HỌC 


2.16. B. 

2.17. Trong một chu kì, điện tích hạt nhân tăng dần từ trái sang phải vì thế bán 
kính nguyên tử của nguyên tố giảm dần. 

Có thể giải thích sự biến đổi này là do lực hút của hạt nhân đối với các 
electron tăng dần khi đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì. Natri đứng đầu chu 
kì 3, có bán kính nguyên tử lớn nhất là 0,157 nm. Bán kính nguyên tử các 
nguyên tố giảm dần theo chiều từ trái qua phải đến clo bán kính nguyên 
tử chỉ còn 0,099 nm. 


2.18. B. 

2.19. D. 

2.20. A. 

2.21. B. 


2.22. Nguyên tố X thuộc nhóm V, vậy Y phải ở nhóm IV hoặc nhóm VI. 
Gọi P x và P Y tương ứng là số proton trong nguyên tử X và Y. 

P x + P Y = 23 và X thuộc nhóm VA nên X chỉ có thể là N hoặc p. 


94 



Nếu X là p, do P x = 15 nên Py = 8 ứng với nguyên tố oxi. Trường hợp 
này loại vì p có phản ứng với oxi khi đốt nóng. 

Nếu X là N thì P x = 7 và Py = 16 ứng với nguyên tố s. Trường hợp này 
đúng vì ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau. Như vậy, 
cặp nguyên tố là N và s. 

Cấu hình electron nguyên tử của N : ls 2 2s 2 2p 3 

Cấu hình electron nguyên tử của s : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 


Bài 12 

Sự BIỂN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC. 

ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

2.23. Khả năng nhường electron thể hiện tính kim loại của một nguyên tố. Đại 
lượng đặc trưng dùng để biện luận cho khả năng ấy là năng lượng ion hoá và 
độ âm điện. 

Trong một chu kì, năng lượng ion hoá và độ âm điện tăng dần khi di từ 
đầu đến cuối chu kì. Trong một nhóm A, năng lượng ion hoá và độ âm 
điện giảm dần khi đi từ trên xuống dưới. Trên cơ sở đó ta có : 

a) Kali có tính kim loại mạnh hơn natri, thể hiện sự biến đổi tính kim loại theo 
nhóm A. Độ âm điện và năng lượng ion hoá của kali nhỏ hơn so vói natri. 

b) Natri có tính kim loại mạnh hơn nhôm thể hiện tính kim loại giảm 
dần theo chiều từ trái sang phải trong chu kì. Độ âm diện và năng lượng 
ion hoá của natri nhỏ hơn so với nhôm. 

c) Nhôm có tính kim loại kém natri do đứng ở bên phải của natri trong một 
chu kì. Trong khi đó natri có tính kim loại kém hơn kali do quy luật biến đổi 
tính chất trong nhóm IA. Do vậy nhôm có tính kim loại kém kali. 

2.24. Khả năng thu nhận electron hay khả năng hút electron về phía mình trong 
hợp chất của một nguyên tố thể hiện tính phi kim. Đại lượng đặc trưng 
dùng để biện luận cho khả năng ấy là độ âm điện. 


95 



Trong một chu kì, độ âm điện tăng dần khi đi từ đầu đến cuối chu kì. 
Trong một nhóm A, độ âm điện giảm dẩn khi đi từ trên xuống dưới. Trên 
cơ sở đó ta có : 

a) Cacbon có tính phi kim mạnh hơn silic, thể hiện quy luật biến đổi tính 
phi kim trong một nhóm (giảm dần khi đi từ trên xuống). Độ âm điộn của 
cacbon lớn hơn của silic. 

b) Clo có tính phi kim mạnh hơn lưu huỳnh thể hiện quy luật biến đổi 
tính phi kim trong một chu kì (tăng dần khi đi từ trái sang phải). Độ âm 
điện của clo lớn hơn của lưu huỳnh. 

c) Kết hợp sự biến đổi theo chu kì và nhóm ta có tính phi kim của nitơ lớn 
hơn của cacbon (trong cùng chu kì). Tính phi kim của cacbon lớn hơn của 
silic (trong cùng nhóm). Như vậy tính phi kim của nitơ mạnh hơn của silic. 
Độ âm điện của ni tơ lớn hơn của silic. 

2.25. Hoá trị đối với oxi bằng hai lần số nguyên tử oxi kết hợp với một nguyên 
tử của nguyên tố trong oxit. Trong một chu kì, hoá trị cao nhất của 
nguyên tố đối với oxi tăng dần từ 1 đến 7 theo chiều từ trái qua phải. 

Hoá trị đối với hiđro là số nguyên tử H có thể kết hợp hoặc thay thế với 
1 nguyên tử của nguyên tố đã cho. 

Trong chu kì 2, hoá trị của các nguyên tố đối với oxi và hiđro trong các 
hợp chất thể hiện trong bảng : 


STT phân nhóm 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Hợp chất với oxi 

Li 2 0 

BeO 

b 2 0 3 

<N 

Ò 

o 

n 2 0 5 

- 

- 

Hoá trị cao nhất với oxi 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

- 

Hợp chất khí với hiđro (nếu có) 




CH 4 

nh 3 

h 2 0 

HF 

Hoá trị với hiđro 




4 

3 

2 

1 


2.26. - Các hiđroxit : NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , Si(OH) 4 (H 2 SĨ0 3 .H 2 0) ; 
P(OH) 5 (H 3 P0 4 .H 2 0) và S(OH) 6 (H 2 S0 4 .2 H 2 0) và Cl(OH) 7 (HC10 4 .3H 2 0). 


96 




- Trong một chu kì, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm, tính 
axit của chúng mạnh dần lên : 


Na 2 0 

MgO 

Al 2 0 3 

Si0 2 

P 2 0 5 

S0 3 

Cl 2 0 7 

Oxit bazơ 

kiềm 

Oxit bazơ 

Oxit 

lưỡng tính 

Oxit axit 
yếu 

Oxit axit 
trung bình 

Oxit axit 
mạnh 

Oxit axit 
rất mạnh 

NaOH 

Mg(OH ) 2 

AI(OH ) 3 

H 2 Si0 3 

H 3 PO 4 

h 2 so 4 

HCIO 4 

Kiềm 

Bazơ yếu 

Hiđroxit 
lưỡng tính 

Axit yếu 

Axit trung 

bình 

Axit mạnh 

Axit rất 
mạnh 


2.27. a) Trông một nhóm A, khi đi từ trên xuống tính bazơ của các oxit và hiđroxit 
tăng dần. Canxi, stronti và bari cùng ở nhóm IIA do vậy tính bazơ của 
hiđroxit tăng dần từ trái sang phải: Ca(OH) 2 < Sr(OH) 2 < Ba(OH) 2 . 

b) Trong một chu kì, tính bazơ giảm dần khi đi từ đầu chu kì cho đến cuối 
chu kì. Natri và nhôm ở trong cùng chu kì 3, natri ở bên trái và nhôm ở 
bên phải vì thế tính bazơ của Al(OH) 3 yếu hơn NaOH. 

c) Kết hợp sự biến thiên tính bazơ theo chu kì và nhóm ta có tính bazơ 
tăng dần về góc trái bên dưới của bảng tuần hoàn. Canxi ở nhóm IIA, Cs 
ở nhóm IA, canxi ở chu kì 4 còn Cs ở chu kì 6 vì vậy tính bazơ của 
Ca(OH) 2 yếu hơn tính bazơ của KOH (trong cùng chu kì), trong khi đó 
tính bazơ của KOH yếu hơn tính bazơ của CsOH (trong cùng nhóm). Do 
vậy tính bazơ của Ca(OH) 2 yếu hơn của CsOH. 

2.28. Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống tính axit của các oxit và hiđroxit 
giảm dần. 

a) H 2 C0 3 có tính axit mạnh hơn H 2 Si0 3 do sự biến đổi tính axit theo 
nhóm IVA. 

b) Trong một chu kì, tính axit của các hiđroxit ứng với hoá trị cao nhất 
của phi kim tăng dần khi đi từ trái sang phải, do đó : 

H 2 SĨ0 3 < H 3 P0 4 < H 2 S0 4 . 

2.29. Khi cho các oxit tác dụng với nước tạo ra các hiđroxit theo đúng hoá trị 
của nguyên tô trong oxit. Tuỳ theo hiđroxit thể hiện tính axit hay tính 
bazơ mà ta sẽ viết công thức của hiđroxit. Công thức của bazơ được giữ 
nguyên như hiđroxit còn công thức của axit viết ở dạng nguyên tử H kết 
hợp với gốc axit theo đúng hoá trị của gốc axit. 


7.BT HỐAHỌCIO.NC-A 


97 




+ Các oxit tạo ra 

hiđroxit thể hiện tính bazơ 


Na 2 0 

+ H 2 0 -» 

2 NaOH 

kiềm 

CaO 

+ H 2 0 -» 

Ca(OH ) 2 

bazơ mạnh 

+ Các oxit tạo ra 

hiđroxit thể hiện tính axit: 


C0 2 

+ H 2 0 -» 

h 2 co 3 

axit yếu 

n 2 0 5 

+ H 2 0 -» 

2HN0 3 

axit mạnh 

so 3 

+ H 2 0 -» 

h 2 so 4 

axit mạnh 

C1 2 0 7 

+ H 2 0 -» 

2HC10 4 

axit mạnh. 


Bài 13 

Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 

2.30. c. 

2.31. c. 

2.32. D. 

2.33. B. 

2.34. Nguyên tố photpho ở ô số 15, chu kì 3, nhóm VA. Photpho là một phi 
kim với 5 electron ở lớp ngoài cùng. 

+ Photpho dễ nhận thêm 3 electron để có được lớp electron ngoài cùng 
của khí hiếm kripton đứng sau nó như trong hợp chất Na 3 P. 

+ Trong các hợp chất của photpho với oxi, photpho có thể thể hiện hoá trị 
cao nhất bằng 5 : trong P 2 0< hay H 3 PO 4 . 

+ Trong hợp chất với hiđro, photpho thể hiện hoá trị 3 : PH 3 

+ Oxit cao nhất của photpho tác dụng với nước thể hiện tính chất của 
oxit axit. 

p 2 0 5 + 3H 2 0 -» 2H 3 P0 4 

2.35. Độ âm điện biểu thị khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố hoá 
học. Độ âm điện càng lớn thì khả năng hút electron càng lớn (lớn nhất 
là nguyên tố flo). Độ âm điện có liên quan chặt chẽ đến tính kim loại và 
phi kim. Độ âm điện càng lớn thì tính phi kim càng mạnh, tính kim loại 
cằng yếu. 

98 7.BT HÓAHỌC10.NC-B 



Trong một chu kì độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố tăng dần khi đi 
theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, trong chu kì 3 độ âm điện của 
nguyên tử các nguyên tố tăng dần khi đi từ trái sang phải. Độ âm điện 
thấp nhất bằng 0,93 ở nguyên tử nguyên tố natri, cao nhất bằng 3,16 ở 
nguyên tử nguyên tố clo. 

Trong một nhóm A độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần khi 
đi theo chiều tăng điện tích hạt nhân, trong nhóm VIIA độ âm điên giảm 
dần khi đi từ trên xuống dưới. Độ âm điện cao nhất là ở nguyên tử 
nguyên tố flo (3,98) và thấp nhất ở nguyên tố atatin (2,20). Atatin đã thể 
hiện tính chất của một kim loại, trong khi đó flo là phi kim mạnh nhất. 


Chu kì 3 

Na 

Mg 

AI 

Si 

p 

s 

Cl 

Ar 

Độ âm điện 

0,93 

1,31 

1,61 

1,90 

2,19 

2,58 

3,16 

- 

Nhóm VIIA 

F 

Cl 

Br 

I 

At 




Độ âm điện 

3,98 

3,16 

2,96 

2,66 

2,20 





Bài 14 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 


2.36. Cấu hình electron nguyên tử của X là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 với 2 electron 
ở lớp eletron ngoài cùng vì thế X là một kim loại. 

Cấu hình electron của ion x 2+ là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 


Từ cấu hình electron nguyên tử của X, dễ dàng kết luận được nguyên tố X 
thuộc ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA. 

2.37. D. 

2.38. D. 

2.39. A. 


2.40. Cấu hình electron nguyên tử của X là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 . Như 
vậy, X thuộc ô số 22, chu kì 4, nhóm IVB và là kim loại. Ion x 2+ hoặc 
x 4+ tạo thành là do nguyên tử X mất hai hoặc 4 electron. Cấu hình 
electron của các ion : 

x 2+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 
x 4+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 


99 




2.41. Cấu hình electron nguyên tử của Y là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Nguyên tố Y ở ô 
số 18, chu kì 3, nhóm VIIIA. Đây là một nguyên tố khí hiếm (Ar) có cấu 
hình electron nguyên tử bền vững nên không tồn tại hợp chất của Y trong đó 
Y tồn tại ở dạng ion. 

2.42. Cation R + tạo thành từ nguyên tử R do mất đi 1 electron. Có thể xây dựng cấu 
hình electron nguyên tử của R bằng cách thêm vào cấu hình electron của R + 
một electron. Electron thêm vào được phân bố vào phân lớp 4s (ngay sau 3p). 

a) Cấu hình electron của R là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4S 1 

b) Nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm LA và là kim loại vì chỉ có 1 electron 
duy nhất ở lớp electron hoá trị. R là nguyên tố kali. 

c) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của kali là dễ nhường electron trong 
các phản ứng hoá học. 

- Khi để K ngoài không khí, ánh kim mất đi nhanh chóng do phản ứng : 

4K + 0 2 -> 2K 2 0 

- Cho một mẩu nhỏ K vào nước, phản ứng đẩy hiđro xảy ra mãnh liệt: 

2K + 2H 2 0 -> 2KOH + H 2 T 

d) Anion X tạo ra từ nguyên tử X do nhận 1 electron. Do đó, cấu hình 

electron của X được tìm từ cấu hình của X bằng cách bớt đi 1 electron. 

Ta có cấu hình electron nguyên tử của X là : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Đây là 
nguyên tố clo. 

2.43. Hai kim loại cùng ở nhóm IIA nên có cùng tính chất hoá học, cùng thể 
hiện hoá trị 2 và có thể thay bằng một kim loại tương đương M. Kim loại 
tương đương M có khối lượng mol nguyên tử nằm trong khoảng giá trị 
khối lượng mol nguyên tử cua hai nguyên tố cần tìm. 

Ta có phương trình hoá học : 

M + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 T 

Theo phương trình hoá học, số mol hai kim loại (hay số mol kim loại 
tương đương) bằng số mol hiđro = 3,36 dm 3 /22,4 dm 3 /mol = 0,15 mol. 

Khối lượng mol nguyên tử trung bình của M là : — 4’ý £ - 29,33 g/mol 

0,15 mol 

thuộc khoảng khối lượng mol nguyên tử của magie và canxi. Vậy hai kim 
loại cần tìm là Mg và Ca. 


100 



Chương 3 


LIÊN KẾT HOÁ HỌC 


Bài 16 

KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC. LIÊN KẾT ION 


3.1. Các nguyên tử khí hiếm đểu có cấu hình electron lớp ngoài cùng dặc biệt 
bền vững : ns 2 np 6 (trừ heli có cấu hình ls 2 ). Các nguyên tử khí hiếm rất 
khó tham gia phản ứng hoá học. Trong tự nhiên, các khí hiếm đều tồn tại 
ở dạng nguyên tử (hay còn gọi là phân tử một nguyên tử) tự do (nên còn 
gọi là các khí trơ). 

Các nguyên tử của các nguyên tố khác không có cấu hình electron 
nguyên tử giống các khí hiếm nên có xu hướng dạt đến lớp vỏ electron 
của các khí hiếm. Các nguyên tử của cùng nguyên tố liên kết với nhau tạo ra 
các phân tử dơn chất như H 2 , 0 2 , Cl 2 ... 

Các nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau tạo ra các phân tử hợp 
chất : HC1, C0 2 ... hay tự tập hợp lại thành các khối dơn chất như kim 
cương, than chì, photpho rắn... 

Trong những phân tử tạo thành từ các nguyên tử, cấu hình electron của từng 
nguyên tử thường giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ. Do dó, phân 
tử hay tinh thể có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của từng nguyên tử 
riêng rẽ. Như vậy, nguyên nhân để tạo thành liên kết hoá học và tạo thành 
phân tử là khuynh hướng liên kết các nguyên tử của các nguyên tố hoá học 
để đạt tới cấu hình electron nguyên tử của khí hiếm. 

3.2. a) Nguyên tử kali chỉ có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng nên dễ dàng 
nhường di electron này dể tạo thành ion K + . Ion K + có cấu hình electron 
của khí hiếm agon đứng trước kali. 

Nguyên tử brom thì ngược lại có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên dễ dàng 

nhận thêm 1 electron tạo ra ion Br có cấu hình electron của khí hiếm 
kripton. 

b) Các iơn K + và ion Br hút nhau bằng lực hút tĩnh điện dể tạo ra liên kết 
ion. Phân tử kali bromua có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của 
nguyên tử kali và brom riêng rẽ. 


101 



3.3. Nguyên tử flo có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s 2p . Khi nhận 
thêm 1 electron, nguyên tử flo biến thành ion florua với cấu hình electron 
đầy đủ là ls 2 2s 2 2p 6 của khí hiếm neon. Ion florua có 8 electron ở lớp 
ngoài cùng (thoả mãn quy tắc bát tử). 

Nguyên tử kali thì ngược lại, có 1 electron ở lớp electron ngoài cùng nên 
dễ dàng cho đi 1 electron tạo ra cation kali (K + ) có cấu hình electron của 
khí hiếm agon. 

Như vậy, liên kết của các anion florua và cation kali được thực hiện bằng 
lực hút tĩnh điện và thuộc loại liên kết ion. 

3.4. Nguyên tử canxi có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s . Khi cho đi 
2 electron, nguyên tử canxi biến thành cation Cá 2+ với cấu hình electron 
đầỷ đủ là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 của khí hiếm agon. Cation Ca 2+ có 8 electron 
ở lớp ngoài cùng (thoả mãn quy tắc bát tử). 

Nguyên tử flo dễ nhận thêm 1 electron để biến thành anion florua với cấu 
hình electron của khí hiếm neon. Ion ílorua có 8 electron ở lớp ngoài 
cùng (thoả mãn quy tắc bát tử). 

Như vậy, liên kết của các ion Ca 2+ và F được thực hiện bằng lực hút tĩnh 
điện và thuộc về liên kết ion. Phân tử canxi florua có thể biểu diễn bằng 
công thức CaF 2 . 

3.5. Cấu hình electron của cation R + là 1 s 2 2s 2 2p 6 do mất 1 eỊectron ở phân 
lớp kế tiếp. Phân lớp kế tiếp với phân lớp 2p là phân lớp 3s. Cấu hình 
electron của nguyên tử R là ls 2 2s 2 2p 6 3S 1 . Như vậy, nguyên tử R có 
11 electron, R là nguyên tử natri. Bản chất của liên kết giữa natri và flo là 
liên kết ion. Trong phân tử natri florua, ion natri có điện tích bằng 1+ và 
ion florua có điện tích bằng 1-. 

3.6. Khi nhận electron, nguyên tử X biến thành anion X . Như vậy, nguyên tử 
X có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 với 17 electron. Đó là 
nguyên tố clo, một phi kim điển hình. 

Bari là kim loại điển hình ở chu kì 6, nhóm IIA. Bari dễ nhường 2 
electron ngoài cùng và tạo ra cation có điện tích 2+. Khi clo kết hợp với 
bari, sự cho - nhận electron xảy ra. Nguyên tử bari nhường 2 electron cho 
hai nguyên tử clo (mỗi nguyên tử clo nhận 1 electron). Cầc ion trái dấu 
hút nhau tạo thành liên kết ion tạo ra phân tử bari clorua trung hoà điộn. 
Trong trường hợp này cation bari có điện tích bằng 2+, anion clorua có 
điện tích bằng 1-. Phân tử muối bari clorua trung hoà điện có công thức 
phân tử là BaCl 2 . 


102 



3.7. Cấu hình electron nguyên tử của natri và oxi : 


Na 


o 


Khi cho nátri tác dụng với oxi, nguyên tử natri nhường đi electron hoá trị 
duy nhất để tạo thành ion Na + có 8 electron giống như nguyên tử khí 
hiếm neon. Nguyên tử oxi có 6 electron ở lớp ngoài cùng nhận thêm 2 

electron từ hai nguyên tử natri tạo thành ion o có 8 electron giống như 
khí hiếm neon. Các ion natri và oxi đều được thoả mãn quy tắc bát tử 
trong phân tử natri oxit. Có thể biểu diễn công thức của hợp chất tạo 
thành là Na - o - Na. 


II h 

í ĩ 

TỊĨT 

[ĩĩ 

] m 

.2 T 2 

ls 2s 

2p ( 

) 

3s' 

ti 


HI] 

ĩ 

] 


. 2 -2 «4 

ls 2s 2p 


3.8*. A. 


Bài 17 

LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 

3.9. Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo ra do sự dùng chung một hay 
nhiều cặp electron của các nguyên tử trong phân tử. .. 

Phân tử H 2 có 1 liên kết cộng hoá trị và được biểu diễn bằng công thức 
cấu tạo là : H — H 

Phân tử clo có một liên kết cộng hoá trị và được biểu diễn bằng công thức 
cấu tạo là : C1 — C1 

Phân tử hiđro clorua có 1 liên kết cộng hoá trị : H - C1 
Phân tử nitơ có 3 liên kết cộng hoá trị : N = N 

3.10. Khi các nguyên tử tiến lại gần nhau xuất hiện lực hút và lực đẩy. Lực hút 
được thực hiện giữa các điện tích trái dấu : các electron trên các obitan và 
các hạt nhân. Lực đẩy là lực tác dụng giữa các điện tích cùng dấu : các 
hạt nhân đẩy nhau, các electron trên các obitan đẩy nhau. Khi lực hút cân 
bằng với lực đẩy liên kết được tạo thành. 


103 




3.11. D. 

3.12. Mỗi nguyên tử flo có 1 electron độc thân trên obitan 2p. Khi hai nguyên tử 
flo kết hợp với nhau, mỗi nguyên tử sẽ góp chung một electron độc thân tạo 
ra một cặp electron chung của cả hai nguyên tử trong phân tử F 2 . Cặp 
electron này ưu tiên tồn tại ở vùng giữa hai hạt nhân và tạo ra 1 liên kết cộng 
hoá trị. 

Có thể biểu diẽn liên kết và cấu tạo electron trong phân tử Ho như sau : 

:F: F : (công thức electron) hay F - F (cồng thức cấu tạo). 

3.13. Nguyên tử brom có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 
trong đó có 1 electron độc thân trên một obitan 4p. Khi tham gia liên kết 
với nguyên tử H để tạo thành phân tử HBr, nguyên tử H đóng góp 1 electron 
độc thân trên obitan ls, nguyên tử brom đóng góp 1 electron độc thân 
trên obitan 4p, liên kết được tạo thành do sự dùng chung một cặp electron. 
Do hai nguyên tử khác nhau về độ âm điện nên cặp electron bị hút lệch về 
phía nguyên tử brom. Như vậy, người ta nói rằng liên kết giữa H và Br là 

liên kết cộng hoá trị phân cực và được biểu diễn bằng cồng thức H: Br : 1 

3.14. Mỗi nguyên tử nitơ đều có 5 electron trên lớp ngoài cùng trong đó có 
3 electron độc thân ở trên 3 obitan 2p. Khi hai nguyên tử nitơ kết hợp 
thành phân tử N 2 , chúng cùng sử dụng chung 3 electron độc thân để tạo 
ra 3 liên kết. Như vậy, mỗi nguyên tử nitơ trong N 2 đều có được 5 + 3 = 8 
electron ở lớp electron ngoài cùng : I N 5 N I. Nguyên tử nitơ trong N 2 
thoả mãn được quy tắc bát tử. 

Trong phân tử NO có 1 liên kết đôi do sự dùng chung 2 electron độc thân 
(trong ba electron độc thân) của một nguyên tử nitơ và hai electron độc 
thân của nguyên tử oxi. Như vậy chỉ có nguyên tử oxi có đủ 8 electron 
(6 + 2 = 8) là thoả mãn quy tắc bát tử, còn nguyên tử nitơ chỉ có 7 

electron (5+2 = 7) không thoả mãn được quy tắc bát tử : • N = o : 

3.15. Liên kết cộng hoá trị được tạo thành do sự dùng chung các' cặp electron 
của 2 nguyên tử thuộc 2 nguyên tố khác nhau (có độ âm điện khác nhau) 
được gọi là liên kết cộng hoá trị phân cực. 


104 



Thí dụ đơn giản nhất về liên kết cộng hoá trị phân cực là liên kết trong 
phân tử HF. Nguyên tử H ít âm điện hơn nguyên tử F, do đó cặp electron 
liên kết chung sẽ bị hút lệch về phía nguyên tử F. Phân tử HF là một 
lưỡng cực điện với đầu âm là nguyên tử F và đầu dương của lưỡng cực là 
nguyên tử H. Trong các phân tử nhiều nguyên tử như NH 3 , H 2 0, H 2 S, 
S0 2 ... đều có các liên kết cộng hoá trị phân cực do các nguyên tử H và N, 
o và H, s và H, s và o... có độ âm điện khác nhau. 

3.16. Liên kết cho - nhận là liên kết CHT phân cực do hai nguyên tử dùng 
chung một cặp electron thuộc về một nguyên tử trước khi tham gia tạo 
liên kết. 

Xét phân tử N0 2 : Trong phân tử NO (xem bài 3.14), nguyên tử oxi có đủ 
8 electron ở lớp ngoài cùng và thoả mãn quy tắc bát tử. Nguyên tử nitơ 
mới có 7 electron. Trong phân tử N0 2 cũng như vậy, nguyên tử nitơ chỉ 
còn 1 electron độc thân không đủ để ghép đôi với hai electron độc thân 
của một nguyên tử oxi thứ hai. Liên kết cộng hoá trị giữa nguyên tử nitơ 
và nguyên tử oxi thứ hai sẽ được thực hiện bằng sự cho - nhận cặp 
electron của nguyên tử nitơ. Như vậy nguyên tử oxi thứ hai cũng có 8 
electron. Nguyên tử nitơ vẫn chỉ có 7 electron. Như vậy, trong phân tử 
N0 2 có 3 liên kết cộng hoá trị. Công thức cấu tạo của N0 2 : 


o 



Bài 18 

Sự LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ. 

SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, 

LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA 

3.17. Sự lai hoá giữa các obitan 2s và 3 obitan 2p của nguyên tử c tạo ra 4 obitan 
lai hoá (sp 3 ) giống hệt nhau hướng về 4 đỉnh của một tứ diện đều. Trên 
mỗi obitan lai hoá này có 1 electron độc thân sẽ ghép đôi với một 
electron độc thân của một nguyên tử hiđro. Bốn liên kết cộng hoá trị được 
hình thành. Góc liên kết là góc tứ diện nên có giá trị bằng 109°28\ 


105 



3.18. Liên kết ơ là liên kết được hình thành đầu tiên khi một phân tử tạo thành. 
Nếu theo quan điểm xen phủ obitan thì liên kết ơ tạo ra do sự xen phủ 
trục của obitan liên kết trùng với đường nối hai hạt nhân nguyên tử liên 
kết. Phần obitan xen phủ này không bị thay đổi khi quay một obitan xung 
quanh trục liên kết và giữ nguyên obitan kia. Liên kết ơ thường được tạo 
thành do sự xen phủ của hai obitan s với nhau, giữa một obitan s và một 
obitan p hay xen phủ đối đầu của hai obitan p. Liên kết trong phân tử H 2 
tạo ra là do sự xen phủ giữa hai obitan ls. Liên kết trong các phân tử 
halogen như F 2 , Cl 2 , ... do sự xen phủ đối đầu giữa hai obitan p. Liên kết 
trong phân tử HF tạo thành do sự xen phủ của obitan ls của H và obitan 
2p của F. Các liên kết này đều là liên kết ơ. 

Liên kết 7t là liên kết thường được hình thành sau khi đã có liên kết ơ 
trong phân tử. Nếu theo quan điểm xen phủ obitan thì liên kết n tạo ra đo 
sự xen phủ giữa 2 obitan ở hai bên trên trục nối hai hạt nhân nguyên tử. 
Sự xen phủ này bị thay đổi khi quay một obitan xung quanh trục liên kết 
và giữ nguyên obitan kia. Liên kết n là liên kết thường được tạo thành do 
sự xen phủ bên của hai obitan p song song với nhau và vuông góc với 
đường nối hai hạt nhân. Thí dụ có hai liên kết n và 1 liên kết ơ trong 
phân tử nitơ. 

3.19. Nguyên tử Be có 2 electron trên phân lớp 2s. Dưới tác dụng của điều kiện 
phản ứng một electron chuyển sang trạng thái 2p và tạo ra nguyên tử ở 
trạng thái kích thích có 2 electron độc thân. Hai electron độc thân của 
nguyên tử Be sẽ ghép với hai electron độc thân của hai nguyên tử H để 
tạo ra hai liên kết với hai cặp electron. Hai cặp electron liên kết này đẩy 
nhau và ở xa nhau nhất là hướng về hai phía của 1 đường thẳng. Phân tử 
BeH 2 là phân tử thẳng. 

Theo quan điểm lai hoá 1 obitan 2s và 1 obitan 2p của nguyên tử Be lai hoá 
với nhau tạo ra hai obitan lai hoá (sp) mới hướng về hai phía của đường 
thẳng. Mỗi obitan lai hoá có Ị electron độc thân xen phủ với một obitan 
nguyên tử 1 s có một electron độc thân của một nguyên tử H tạo ra một liên 
kết cộng hoá trị. Như vậy góc liên kết trong phân tử BeH 2 bằng 180°. 

3.20. D. 

3.21. A. 

3.22. c. 


106 



3.23. Nguyên tử N có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 3 với 3 electron độc thân 
trên 3 obitan 2p. Khi nguyên tử N ở trạng thái lai hoá sp 3 thì từ obitan 2s 
và 3 obitan 2p thu được 4 obitan lai hoá giống nhau. Năm electron hoá trị 
được phân bố vào 4 obitan lai hoá nên sẽ có 1 obitan lai hoá có hai 
electron, còn ba obitan lai hoá kia có một electron trên mỗi obitan. Ba 
obitan lai hoá chứa electron độc thân sẽ xen phủ với 3 obitan có electron 
độc thân của ba nguyên tử H tạo ra 3 liên kết ơ. Lẽ ra góc liên kết sẽ là 
109°28’ như phân tử metan, nhưng vì đám mây có cặp electron không 
liên kết chỉ bị hút về một phía hạt nhân N nên chiếm không gian lớn hơn 
làm góc liên kết giảm đi còn 107°. 

3.24. Mỗi nguyên tử c ở trạng thái lai hoá sp (lai hoá thẳng). Mỗi nguyên tử c 

dùng một obitan lai hoá sp để xen phủ với nhau tạo ra liên kết ơ c _ c . Mỗi 
nguyên tử c dùng obitan lai hoá sp còn lại để xen phủ với obitan ls của 

một nguyên tử H tạo ra liên kết Ơ C _ H . Mỗi nguyên tử c còn lại hai obitan 
2p song song từng đôi một. Chúng xen phủ bên với nhau tạo ra 2 liên kết 

7 t c _ c . Như vậy trong phân tử C 2 H 2 có 3 liên kết ơ và 2 liên kết n. Công 
thức cấu tạo của C 2 H 2 có dạng sau : H-CsC-H. Hình ảnh về các liên 
kết trong C 2 H 2 được thể hiện trên hình sau: 



Bài 19 

LUYỆN TẬP VỀ : LIÊN KỂT ION. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ. 

Sự LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 

3.25. c. 

3.26. Khi hai nguyên tử brom tiến lại gần nhau hai obitan 4p chứa một electron 
của mỗi nguyên tử brom sẽ xen phủ với nhau (xen phủ trục) để tạo ra một 
obitan chung với 2 electron tạo ra một liên kết ơ và một phân tử brom 
(Br 2 ): Với cách dùng chung một cặp e như vậy mỗi nguyên tử brom đều 
"kiếm" được 8 electron giống cấu trúc lớp vỏ e của khí hiếm kripton (gần 
nhất). Liên kết trong phân tử Br 2 được gọi là liên kết đơn. 


107 



3.27. a) c b) B. 

3.28. B. 

3.29. c. 

3.30. Mỗi nguyên tử c trong phân tử C^Hg ở trạng thái lai hoá sp 3 . Một obitan 2s 
"trộn" với 3 obitan 2p tạo ra 4 obitan lai hoá sp 3 giống nhau hướng về bốn 
đỉnh của tứ diện. Mỗi nguyên tử c sử dụng 1 obitan lai hoá sp 3 để xen phủ 
trục với nhau tạo ra liên kết ơ c _ c . Mỗi nguyên tử c sử dụng 3 obitan lai hoá 
còn lại để xen phủ với 3 obitan ls của 3 nguyên tử H tạo ra 3 liên kết Ơ C _ H . 
Trong phân tử chỉ có 1 liên kết ơ c _ c và 6 liên kết Ơ C _ H . 

3.31. Nguyên tử c ở trạng thái kích thích có 4 electron độc thân do chuyển một 
electron từ phân lớp 2s lên phân lớp 2p còn trống. Dưới tác dụng của điều 
kiện phản ứng, nguyên tử c ở trạng thái lai hoá sp 3 : một obitan 2s "trộn" 
với 3 obitan 2p tạo thành 4 obitan lai hoá mới hoàn toàn giống nhau 
hướng về 4 đỉnh của tứ diện. 

Bốn obitan lai hoá sp 3 của c xen phủ với 4 obitan s của 4 nguyên tử H tạo 
thành 4 liên kết ơ. 

Phân tử có dạng tứ diện đều Các góc liên kết đều bằng 109°28\ 

3.32. Phân tử nitơ có ba liên kết. Một liên kết ơ và hai liên kết K. Với các liên 
kết như vậy mỗi nguyên tử nitơ đều có đủ 8 electron ở lớp electron ngoài 
cùng giống với nguyên tử neon (2s 2 2p 6 ). Lớp vỏ hoá trị đủ 8 electron rất 
bền vững vì thế nitơ phân tử khá trơ ở nhiệt độ thường. 

Bài 20 

TINH THỂ NGUYÊN TỬ. TINH THỂ PHÂN TỬ 

3.33. Tinh thể nguyên tử khác tinh thể phân tử ở các điểm chính sau : 

- Loại hạt tồn tại ở nút mạng. 

- Lực tương tác giữa các hạt ở nút mạng. 

- Độ cứng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi... 

3.34. c. 

3.35. D. 


108 



3.36. Tinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử. Nút mạng là các phân tử iot. Các 
phân tử đó liên kết yếu với nhau nên dễ dàng tách ra khỏi nhau, nên các 
phân tử dễ tách ra khỏi bế mặt tinh thể trở thành pha khí. Chính vì thế iot 
dễ thăng hoa và dễ nóng chảy. 

Ngược lại NaCl thuộc tinh thể ion. Các ion Na + và C1 tồn tại ở hai mạng 
lưới ion lồng vào nhau. Các ion này hút nhau bằng lực hút tĩnh điện nên 
lực liên kết rất bền vững chúng khó tách khỏi nhau nên khó nóng chảy và 
khó bay hơi. 

3.37. Trong tinh thể nước đá, mỗi phân tử nước được bao quanh bởi 4 phân tử 
nước khác ở trên 4 đỉnh của tứ diện đều. Khi nóng chảy các cấu trúc này 
có thể còn tồn tại một phần và được gọi là cấu trúc trật tự gần. Khi nâng 
nhiệt độ, cấu trúc trật tự gần bị phá vỡ, các phân tử nước có thể chen vào 
khoang trống của tứ diện làm thể tích của nước lỏng giảm đi so với thể 
tích của một lượng nước đá tương đương, do vậy khối lượng riêng của 
nước lỏng lớn hơn nước đá. Khi tăng nhiệt độ chuyển động nhiệt tăng lên 
làm khoảng cách giữa các phân tử tăng lên. Trong khoảng từ 1 đến 4°c 
yếu tố giảm thể tích do sự đan xen cấu trúc chiếm ưu thế nên khối lượng 
riêng trong khoảng này tăng dần và đạt giá trị lớn nhất ở 4°c. Từ 4°c trở 
đi khối lượng riêng lại giảm dần vì sự tăng khoảng cách phân tử do 
chuyển động nhiệt. 

3.38. a) B. b) D. 

3.39. A. 


Bài 21 

HIỆU ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

3.40. Liên kết CHT không cực là liên kết được tạo thành do hai nguyên tử của 
cùng nguyên tố (thường là phi kim). Trong liên kết này cặp electron liên 
kết bị hút như nhau về hai phía, nên các nguyên tử tham gia liên kết vẫn 
trung hoà điện, không nguyên tử nào mang điện. 

Thí dụ : H - H, C1 - Cl. 

Liên kết CHT phân cực là liên kết CHT được tạo thành do hai nguyên tử 
khác nhau. Trong liên kết này cặp electron liên kết bị hút lệch về phía 


109 



nguyên tử của nguyên tố âm điện hơn, do đó nguyên tử của nguyên tố âm 
điện hơn sẽ mang điện tích âm còn nguyên tử kia mang điện tích dương. 

Thí dụ : HG1 ; H 2 0 ; NH 3 ; co... 

Liên kết cho - nhận là loại liên kết CHT được tạo thành do sự dùng 
chung một cặp electron thuộc về chỉ một nguyên tử củạ một nguyên tố 
trước khi liên kết. Điều kiện để có thể tạo ra liên kết cho - nhận là một 
nguyên tử có cặp electron không liên kết và một nguyên tử có "obitan 
trống". Nguyên tử có cặp electron dùng chung được gọi là chất cho. 
Nguyên tử nhận cặp electron được gọi là chất nhận. Thí dụ : phân tử co, 

ion NH 4 , HNO 3 ... 

3.41. A. 

3.42. B. 

3.43. + Hai nguyên tử nitơ giống nhau nên liên kết giữa các nguyên tử là liên 
kết cộng hoá trị không phân cực : I N s N I 

+ Hiệu độ âm điện giữa Ag và C1 bằng 3,16 - 1,93 = 1,23 < 1,70. Như 
vậy bản chất của liên kết trong hợp chất là liên kết cộng hoá trị có cực. 

+ Học sinh tự tính hiệu độ âm điện để thấy rằng : Hiệu độ âm điện giữa H và 
Br, N và H, o và H không đủ lớn để tạo liên kết ion nên liên kết trong các 
phân tử này là liên kết cộng hoá trị có cực. Riêng trong trường hợp H 2 0 2 có 
liên kết peoxit o - o là liên kết CHT không có cực (phân tử đối xứng). 

3.44. + lon CIO một liên kết o - C1 có hiệu độ âm điện bằng 0,28 nên là liên 
kết cộng hoá trị không có cực. 

+ lon HS có liên kết s - H có hiệu độ âm điện bằng 0,38 nên là liên kết 
cộng hoá trị không có cực. 

+ Tương tự trong các liên kết của ion HCO 3 đều là các liên kết cộng hoá 
trị có cực. 

3.45. Độ phân cực của liên kết được so sánh với nhau qua hiệu độ âm điện của 
các nguyên tố tham gia liên kết hoá học. Hiệu độ âm điện càng lớn thì 
liên kết càng phân cực : 


Liên kết 

H - Te 

H - s 

H - N 

H -0 

Ca - Ố 

Cs-CI 

Ba - F 


0,1 

0,38 

0,84 

1,24 

1,58 

2,37 

3,09 












110 



Bài 22 

HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ 

3.46. Số oxi hoá là điện tích nguyên tử với giả định hợp chất chứa nguyên tố đó 
là hợp chất ion. 

Hoá trị của nguyên tố có hai loại : Điện hoá trị là điện tích của ion trong 
hợp chất ion và cộng hoá trị là số liên kết mà nguyên tử của nguyên tố tạo 
được với các nguyên tử nguyên tố khác. 

Điện hoá trị có thể có giá trị nguyên dương hoặc âm, cộng hoá trị chỉ có 
giá trị nguyên dương. Trong khi đó số oxi hoá có giá trị dương hoặc âm 
nhưng có khi là số thập phân nếu tính trung bình (thí dụ trong Fe 3 0 4 sắt 
có số oxi hoá trung bình là + 8/3). 

3.47. A. 

3.48. Các nguyên tố o và s của nhóm VIA có chung cấu hình electron lớp 
ngoài cùng là ns 2 np 4 dễ nhận về 2 eleòtron để có được cấu hình electron 
của các khí hiếm ngay sau là ns 2 np 6 vì thế có điện hoá trị bằng 2- trong 
các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA. Thí dụ : Na 2 0, Na 2 S với công 
thức cấu tạo : 

Na - o - Na ; Na - s - Na. 

3.49. Theo quy ước trong đa số các hợp chất nguyên tố oxi có số oxi hoá bằng -2, 
hiđro là +1. 

Số oxi hoá của các nguyên tố trong oxit cao nhất chính là số thứ tự của 
nhóm nguyên tố. Như vậy ta có số oxi hoá của các nguyên tố như sau : 

Si có số oxi hoá bằng +4 trong Si0 2 , cộng hoá trị bằng 4. 
p có số oxi hoá bằng +5 trong P 2 0 5 , cộng hoá trị bằng 5. 
s có số oxi hoá bằng +6 trong S0 3 , cộng hoá trị bằng 6. 

C1 có số oxi hoá bằng +7 trong C1 2 0 7 , cộng hoá trị bằng 7. 

SỐ oxi hoá của nguyên tố phi kim trong các hiđrua là số âm với giá trị 
bằng số nguyên tử H trong hợp chất (hay hiệu của 8 - số thứ tự của 
nhóm), cộng hoá trị luôn là số dương. Như vậy ta có số oxi hoá của các 
nguyên tố : 


111 



Si có số oxi hoá bằng -4 trong SiH 4 , cộng hoá trị 4. 
p có số oxi hoá bằng -3 trong PH 3 , cộng hoá trị 3. 
s có số oxi hoá bằng -2 trong H 2 S, cộng hoá trị 2. 

C1 có số oxi hoá bằng -1 trong HC1, cộng hoá trị 1. 

3.50. Có thể xét giá trị số oxi hoá theo khả năng tạo liên kết của nguyên tử 
thông qua cấu hình electron. Số electron có thể cho đi hay số electron độc 
thân có thể tạo liên kết làm cho nguyên tử có thể có vài hoá trị hay vài số 
oxi hoá. 

Nguyên tử s với cấu hình electron hoá trị là 3s 2 3p 4 có số oxi hoá +4 và 
+6 khi giả định nguyên tử s mất 4 electron và mất 6 electron. Nếu nguyên 

tử s nhận thêm 2 electron tạo ion sunfua (S 2 ) nguyên tử s có số oxi hoá 

bằng -2. 

3.51. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho là [Ne] 3s 2 3p 3 . 

Từ cấu hình electron của p ta thấy rằng cộng hoá trị của p trong hợp chất 
với H bằng 3 (có 3 electron độc thân). 

Số oxi hoá của p có thể là +3, +5 do có thể mất đi 3, 5 electron và -3 khi 
nguyên tử nhận thêm 3 electron vào lớp electron hoá trị (trong các 
photphua, thí dụ : Na 3 P). 

3.52. Nguyên tố Sn và Si ở cùng nhóm IVA nên có cùng số oxi hoá cao nhất 
là +4. 

Nguyên tố s và Se cùng ở nhóm VIA nên cùng có số oxi hoá cao nhất 
là +6. 

Sc ở nhóm IIIB có số oxi hoá cao nhất là +3, Sb ở nhóm VA có số oxi hoá 
cao nhất là +5 nên khác nhau. 

3.53. Các nguyên tố N, p và As cùng ở nhóm VA nên cùng có số oxi hoá -3 
trong các hợp chất với hiđro như : NH 3 , PH 3 , AsH 3 . 

Các nguyên tố F và C1 cùng ở nhóm VIIA nên cùng có số oxi hoá -1 
trong các hợp chất với hiđro. 

Na ở nhóm IA nên có số oxi hoá +1 trong NaH. Si ở nhóm 4 nên có sô' 
oxi hoá -4 trong SiH 4 . s ở nhóm VIA nên có số oxi hoá -2 trong H 2 S và 
các muối sunfua. 

3.54. c. 

3.55. B. 


112 



Bài 23 

LIÊN KẾT KIM LOẠI 

3.56. Điện hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion chính là điện tích của ion 
đó trong hợp chất. Các nguyên tố nhóm IA, IIA và IIIA có 1, 2 và 3 
electron ở lớp electron ngoài cùng nên dễ nhường đi 1, 2 và 3 electron để 
tạo thành các ion dương có điện tích tương ứng là 1+, 2+ và 3+. Do đó 
điện hoá trị của các nguyên tố cũng tương ứng bằng 1+, 2+ và 3+. 

3.57. B. 

3.58. D. 

3.59. B. 

3.60. D. 

3.61. Cấu tạo tinh thể của kim loại có đặc trưng quan trọng nhất là các ion và 
nguyên tử ở các nút mạng chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng 
mà không di chuyển được. Các electron hoá trị chuyển động tự do trong 
toàn khối kim loại. 

Chuyển động dao động của các ion và nguyên tử tăng theo nhiệt độ và thể 
hiện nhiệt độ của khối kim loại. Khi đốt nóng một đầu thanh kim loại, 
các ion và nguyên tử chuyển động tăng dần và truyền năng lượng cho các 
ion và nguyên tử lân cận (giống như sự truyền năng lượng trong các chất 
rắn khác). Các ion và nguyên tử còn truyền năng lượng cho electron tự 
do. Các electron không chỉ truyền năng lượng cho các ion và nguyên tử 
lân cận mà còn truyền năng lượng cho các ion và nguyên tử ở xa hơn vì 
thế năng lượng được truyển đi nhanh hơn, kim loại dẫn nhiệt tốt. 

Các electron trong khối kim loại chuyển động khá tự do trong tinh thể 
kim loại nên khi tác dụng lực điện (điện trường) các electron sẽ di chuyển 
dễ dàng trong điện trường mà tốn rất ít năng lượng. Kim loại dẫn điện tốt. 
Khi chịu tác dụng của lực cơ học thì các ion và nguyên tử bị di chuyển, 
chúng bị xô lệch. Các electron trong khối kim loại có tương tác chặt chẽ 
với các ion mà lại rất linh động do "khí" electron mà khoảng cách giữa 
các ion và nguyên tử vẫn được giữ nguyên như trước. Do đó kim loại dễ 
dát mỏng và kéo thành sợi (thể hiện tính dẻo). 

3.62. Thể tích của 1 mol sắt = 55,85 g/7,87 g/cm 3 = 7,097 cm 3 đồng thời chứa 
6,02.10 23 nguyên tử sắt. 


8.BT HỐAHỌC10.NC-A 


113 



Thể tích 1 nguyên tử sắt bằng 

7,097 cm 3 / moi x 74 = 0 872.10^ 23 cm 3 
6,02.10 23 mor 1 100 

4 ^ 

+ Bán kính nguyên tử sắt tính theo công thức : — - 8,72.10 24 cm 3 . 

Từ đó ta có bán kính nguyên tử sắt r = 1,28.10 h em. 

3.63*. 



Hình 3.10 : Sự sắp xếp các hạt trong một đơn vị mạng lưới lập phương tâm mặt 


Từ hình vẽ ta thấy ngay được các hạt tiếp xúc nhau ở mặt bên. Đường 
chéo của mặt bên có chiều dài bằng 4 lần bán kính nguyên tử : b - 4r. 

, , .2 r, 2 V2a 

Trong một ô mạng tinh thế có cạnh băng a. Ta có (4r) = 2a ; r = —-— 


Thể tích của 1 nguyên tử hình cầu bằng 


4ĩir 


Số nguyên tử trong một ô 


mạng tinh thể = 4, ta có tỉ lệ thể tích bị các nguyên tử chiếm và thể tích 
4 tĩ —— 

hộp (a 3 ) :-—-—— X 100 74. Phần trăm chiếm chỗ bằng 74%. 


3a 


Bài 24 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 

3.64. A. 

3.65. a) Gọi X và y là số proton trong các hạt nhân hay số electron ở lớp vỏ 
nguyên tử A và B tương ứng. 


114 


8.BT HÓAHỌC10.NC-B 











Ta có : X + 3y = 42 - 2 = 40. Như vậy y < 40/3 = 13,33. B thuộc chu kì 2 
và là một phi kim (tạo anion) nên B chỉ có thể là flo, oxi hoặc nitơ. 


Khi B là flo thì y = 9, AF 3 _ và A có số oxi hoá bằng +1 và X = 40 - 3 X 9 = 13. 
Trường hợp này loại vì nhôm không có số oxi hoá bằng +1. 

Khi B là oxi thì X = 16 ta có A là lưu huỳnh. Trường hợp này chấp nhận 
dược vì có ion so 2- . 

Khi B là nitơ thì AN 2 và A có sô oxi hoá = + 7 mâu thuẫn với kết quả 
X = 19 ứng với kali. Trường hợp này loại. 

Như vậy A có số khối bằng 32, B có số khối bằng 16. 
b) Cấu hình electron nguyên tử của hai nguyên tố là : 


s : 

o : 


II G 




U 

í 

2 




ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 



3.66. Mặc dù có dộ âm diện tương dương nhau nhưng trong phân tử Cl 2 chỉ có 
liên kết dơn (liên kết ơ) trong khi dó nitơ tồn tại ở dạng phân tử hai 
nguyên tử với liên kết ba (1 liên kết ơ và hai liên kết 7i) N = N. Năng 
lượng cần dể phá vỡ liên kết ba trong phân tử nitơ lớn hơn nhiều so với 
năng lượng cần dể phá vỡ một liên kết dơn trong phân tử clo. Do vậy ở 
diều kiện thường nitơ có khả năng phản ứng kém hơn clo’ 

3.67. Từ cấu hình electron nguyên tử của từng nguyên tố : 

A : ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 với tổng số electron bằng 11. Như vậy nguyên tố A 
có số thứ tự là 11, ở chu kì 3, nhóm IA và là kim loại kiềm. 

M : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p* với tổng số electron bằng 13. Nguyên tố M có số 
thứ tự là 13, chu kì 3, nhóm EHA và là kim loại. 

X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 có tổng số electron bằng 17 với số thứ tự là 17, 
chu kì 3, nhóm VIIA và là phi kim. 

3.68. Các nguyên tử của các nguyên tố có xu hướng dạt dược lớp vỏ electron 
của các nguyên tử khí hiếm. Nếu chỉ kể lớp ngoài cùng thì các nguyên tử 
khí hiếm thường có 8 electron. Do vậy quy tắc bát tử có thể dược coi là 
quy tắc chung dể xét khả năng liên kết với nhau của các nguyên tử. 


115 




Thực tế quy tắc bát tử khá đúng cho các nguyên tố chu kì 2. Có thể lấy 
trường hợp quy tắc bát tử được thực hiện đúng là các phân tử CH 4 hay 
C0 2 hay NH 3 . Trong các trường hợp này các nguyên tử c và N đều có đủ 
8 electron ở lớp vỏ. 

Có khá nhiều trường hợp quy tắc bát tử không được thực hiện : Trong 
phân tử nitơ oxit (N = O), N chỉ có 7 electron hay trong phân tử SF 6 thì s 
có tới 12 electron ở lớp electron hoá trị sau khi tạo liên kết. 

3.69. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . 
X là nguyên tố canxi với 2 electron ở lớp vỏ nên dễ dàng nhường đi cả 2 
electron để tạo ra cation Ca 2+ . 

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Y là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Y là 
nguyên tố clo với 7 electron ở lớp electron ngoài cùng nên dễ dàng nhận 

1 electron để tạo ra ion clorua (C1 ). 

Canxi là một kim loại rất mạnh và clo là một phi kim rất mạnh. Hai 
nguyên tố trên khi kết hợp sẽ tạo ra liên kết ion giữa kim loại mạnh và 
phi kim mạnh. 

Ca + Cl 2 —^ CaCl 2 

3.70. Gọi X và y lần lượt là số mol của kim loại kiểm A và natri. Ta có các 
phương trình phản ứng xảy ra : 

2A + 2H 2 0 -» 2AOH + H 2 T (a) 

X X 

2Na + 2H 2 0 -» 2NaOH + H 2 T (b) 

y y 

AOH + HC1 -» AC1 + H 2 0 (c) 

X X 

NaOH + HC1 -» NaCl + H 2 0 (d) 

y y 

Từ các phương trình phản ứng trên ta có tổng số mol HC1 cần dùng để 
trung hoà AOH và NaOH bằng tổng số mol natri và kim loại kiềm A. Ta 
có hệ 2 phương trình : 

X + y = 0,2 (1) 

xA + 23y = 3 (2) 

Hai phương trình với 3 ẩn số nên giải trực tiếp không được. Ta có phương 

trình hệ quả : X.A + 23 (0,2 - x) = 3. Hay X = 22 ^ ’ vì x > 0 

ta có : 23 - A > 0 và A < 23. Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy nhóm kim 
loại kiềm có giá trị nguyên tử khối bằng 7 (Li), 23 (Na), 39 (K), 
85,5 (Rb), 133 (Cs). Như vậy kim loại A là Li với nguyên tử khối bằng 7. 


116 



Chương 4 


PHÀN ỨNG HOÁ HỌC 


Bài 25 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ 


4.1. B. 

4.2. A. 

4.3. c. 

4.4. B. 

4.5. D. 

4.6. A. 

4.7. D. 

4.8. D. 


4.9. a) 2H 2 S +30 2 -> 2H 2 0 + 2S0 2 t 

b) Lưu huỳnh bị oxi hoá, oxi bị khử. 

4.10. a) 


4.11. 1. a) 

+4 

b) 

+3 

c) +4 ; 

d)- 

-3 ; 

2. a) 

-1 

b) 

+3 

c) +5 ; 

d)- 

-1; 

3. a) 

-1 

b) 

-2 

c) -3 ; 

d) 

4-3 ; 

4. a) 

+4 

b) 

-1 

c) +4 ; 

d)- 

-2; 

5.a) 

+5 

b) 

-3 

c) +5. 



4.12. 

Chất 

oxi hoá 


Chất khử 



1. 

KMn0 4 


H 2 C 2 O 4 




2. HN0 3 Cu 

3. K 2 Cr 2 07 Na 2 S0 3 

4.13. 1 .KC1Ơ3 + 6HBr -> 3Br 2 + KC1 + 3H 2 0 

chất oxi hoá chất khử 

2. 2FeCl 2 + H 2 0 2 + 2HC1 -> 2FeCl 3 + 2H 2 0 

chất khử chất oxi hoá chất tạo môi trường 


117 




3.1 2 + 2Na 2 S 2 0 3 —» Na 2 s 4 0 6 + 2NaI 

chất oxi hoá chất khử 

4. 6 KI + 8 HNO 3 -> 3I 2 + 6 KNO 3 + 2NO + 4H 2 0 

chất khử chất oxi hoá, 

chất tạo môi trường 

5. 3PbO + 2NH 3 -> 3Pb + N 2 + 3H 2 0 

chất oxi hoá chất khử 

6 . K 2 Cr 2 0 7 + 14HC1 -> 3C1 2 + 2KC1 + 2CrCl 3 + 7H 2 0 

chất ồxi hoá chất khử, 

chất tạo môi trường 

7.2KMn0 4 + 5SnS0 4 + 8H 2 S0 4 5Sn(S0 4 ) 2 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 

chất oxi hoá chất khử chất tạo môi trường 

8 . NaClO + 2KI + H 2 S0 4 -> I 2 + NaCl + K 2 S0 4 + H 2 0 
chất oxi hoá chất khử chất tạo môi trường 

9. Cr 2 0 3 + 3KN0 3 + 4KOH -> 2K 2 Cr0 4 + 3KN0 2 + 2H 2 0 
chất khử chất oxi hoá chất tạo môi trường 

10. 3H 2 S + 8 HNO 3 -> 3H 2 S0 4 + 8 NO + 4H 2 0 
chất khử chất oxi hoá 

4.14. Fe 2 0 3 + 3CO —'?—> 2Fe + 3C0 2 

4.15. 2HgO —2Hg + 0 2 

2 KCIO 3 —'?—> 2KC1 + 30 2 

4.16. s + 0 2 —'?—> S 0 2 
s + 2Na -> Na 2 S. 

4.17. C 2 H 5 OH + 30 2 -> 2C0 2 T + 3H 2 0 
2C 2 H 5 OH + 2Na —» 2C 2 H 5 ONa + H 2 T 

4.18. a) 5H 2 0 2 + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 —> 50 2 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0 

H 2 0 2 là chất khử, KMn0 4 là chất oxi hoá. 
b) 2,72%. 

4.19. a) QHgOH + 2K 2 Cr 2 0 7 + 8H 2 S0 4 -> 2C0 2 + 2Cr 2 (S0 4 ) 3 + 2K 2 S0 4 + 11H 2 0 

Crom bị khử và cacbon bị oxi hoá. 
b) Hàm lượng cồn 0,17% > 0,02%. Người lái xe đã phạm luật. 


118 



4.20*. a) 6FeS0 4 + 2 HNO 3 + 3H 2 S0 4 -> 3Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2NO + 4H 2 0 

b) Mn(OH ) 2 + Cỉ 2 + 2KOH -> Mn0 2 + 2KC1 + 2H 2 0 

c) 2Mn0 2 + 0 2 + 4KOH -> 2K 2 Mn0 4 + 2H 2 0 

d) 2NH 3 + 3Br 2 -> N 2 + 6 HBr 

đ) Mn0 2 + 2KBr + 2H 2 S0 4 -> Br 2 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + 2H 2 0 


Bài 26 

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ co 


4.21. c. 

4.22. c. 

4.23. A. 

4.24. B. 

4.25. 1. a) Mg + Cl 2 —» MgCl 2 

b) Mg +2HC1 -> MgCl 2 + H 2 t 

c) MgS0 4 + BaCl 2 —> BaS0 4 'l- + MgCl 2 

2. a) Số oxi hoá của magie tăng từ 0 lên +2, của clo giảm từ 0 xuống -1. 

b) Số oxi hoá của magie tăng từ 0 lên +2, của hiđro giảm từ +1 xuống 0. 

c) Số oxi họá của các nguyên tố không thay đổi. 

4.26. a) 2Cu + 0 2 —2CuO 

Số oxi hoá của đồng tăng từ 0 lên +2, của oxi giảm từ 0 xuống -2. 

b) Cu(OH) 2 -> CuO + H 2 0 

Số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi. 

4.27. CaC0 3 + H 2 0 + C0 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 

4.28. 2NaHC0 3 —Na 2 C0 3 + H 2 0 + C0 2 t 

4.29. a) CaC0 3 —CaO + C0 2 t 

b) 2HgO —^2Hg + 0 2 t 

c) 2KC10 3 —2KC1 +30 2 T 


119 



-=1429,15(kJ). 


-=7145,75 (kJ). 


4.30. a) CaO + H 2 0 —> Ca(OH) 2 

2Fe(OH) 3 -» Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

b) Cu + Cl 2 —^ CuCl 2 

2KMn0 4 —» K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

4.31. a) X ỂZ^ = 1429,15(U). 

b) ^x^^=7145,75(kJ). 

. 520 176 „ __ .. 

4 ' 32 ' 100 x 218,95 (kca )- 

4.33. Sự ngưng tụ 1 mol hơi nước thành 1 mol nước lỏng giải phóng một lượng 
nhiệt là 44 kJ. 

4.34. 1. N 2 (k) + 0 2 (k) -» 2N0 (k); AH = +180,58 kj. 

2. Quá trình giải phóng một lượng nhiệt là : ^ X 90,29 = 4,5145 (kJ). 


Bài 27 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 

4.35. a) phản ứng oxi hoá - khử. 

b) khử ; oxi hoá. 

c) oxi hoá ; khử. 

d) chất khử ; chất oxi hoá. 

4.36. a) Sự khử. 

b) Sự oxi hoá. 

4.37. Mg 2+ , Na + , Al 3+ không thể nhường electron nên không thể đóng vai trò 
chất khử. AI có thể nhường electron và đóng vai trò chất khử. Thí dụ : 

2A1 + 6HC1 -» 2A1C1 3 + 3H 2 T 

4.38. Mg, cr, s 2_ không thể thu electton nên không thể đóng vai trò chất oxi 
hoá. Cu 2+ có thể thu electron và đóng vai trò chất oxi hoá. Thí dụ : 

CuO + H 2 —> Cu + H 2 0 

4.39. Chỉ có Fe 2+ vừa có thể đóng vai trò chất oxi hoá vừa có thể đóng vai trò 
chất khử vì ion này vừa có thể thu electron, vừa có thể nhường electron : 

FeO + H 2 —> Fe + H 2 0 
4FeO + 0 2 —> 2Fe 2 0 3 


120 



4.40. a) Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

b) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 

c) Fe 2 0 3 + 3CO —» 2Fe + 3C0 2 

4.41. a) 2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

b) s + 0 2 —> S0 2 (lưu huỳnh là chất khử) 

c) Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 

4.42. a) 2KMn0 4 + 5CaC 2 0 4 + 8H 2 S0 4 

-> 2MnS0 4 + 5CaS0 4 + K 2 S0 4 + 10CO 2 + 8H 2 0 
9 ns X 4 1 fr 4 

b) Sô' mol KMn0 4 : 1000 = 1>00-10~ 6 (mol). 

Số mol CaC 2 0 4 : — lí = 2,50.10~ 6 (mol). 

Nồng độ Ca 2+ (tính theo đơn vị mg Ca 2+ /100 ml máu) 

2,50.10 _6 X 40,08 X 1000 X 100 = 10,0 mg Ca 2+ /100 ml máu. 

4.43. a) 2KMn0 4 + 5S0 2 + 2H 2 0 -> 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 2H 2 S0 4 
b) 0,25% < 0,3%. Nhiên liệu này được phép sử dụng. 

4.44. Kết luận như vậy là sai. Để phản ứng giữa hiđro và oxi bắt đầu cần có 
nhiệt độ cao (550°C) nhưng khi phản ứng xảy ra thì toả nhiệt, không cần 
cung cấp năng lượng nữa. 

4.45. a) C 12 H 22 O n (r) +120 2 (k) -> 12C0 2 (k) + 11H 2 0 (k); AH = -5,64.10 3 kJ/mol. 

171 

b) Lượng nhiệt được giải phóng : 5,64.10 3 x = 2,82.10 3 kJ. 

4.46*. a) Axit là chất tạo môi trường : 

2KMn0 4 + 5Na 2 S0 3 + 3H 2 S0 4 -> 5Na 2 S0 4 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 3H 2 0 

b) Axit là chất oxi hoá : Fe + 2HC1 —> FeCl 2 + H 2 T 

c) Axit là chất khử : Cl 2 + 2HBr —> 2HC1 + Br 2 

d) Axit vừa là chất oxi hoá vừa là chất tạo môi trường : 

3Cu + 8HN0 3 -> 3 Cu(N 0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 
đ) Axit vừa là chất khử vừa là chất tạo môi trường : 

2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

e) Axit vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá : 

4HN0 3 2H 2 0 + 4N0 2 + 0 2 


121 



Chương 5 


NHÓM HALOGEN 


Bài 29 

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 

5.1. a) Flo, ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA ; 

b) Clo, ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA ; 

c) Brom, ô 35, chu kì 4, nhóm VIIA ; 

d) Iot, ô 53, chu kì 5, nhóm VIIA. 

5.2. Giống nhau : 

- Đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns 2 np 5 ) ; 

- ơ trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen đểu có 1 electron độc thân. 
Khác nhau : 

- Số lớp electron trong nguyên tử tăng dần từ flo qua clo đến brom và iot, 
vì vậy lớp electron ngoài cùng xa dần hạt nhân. (Lớp ngoài cùng của F là 
lớp thứ 2, của C1 là lớp thứ 3, của Br là lớp thứ 4 và của I là lớp thứ 5.) 

- Lớp ngoài cùng của F (là lớp thứ 2) không có phân lớp d, còn lớp ngoài 
cùng của Cl, Br, I đều có phân lớp d còn trống (khi nguyên tử ở trạng thái 
cơ bản). 

5.3. F~: [He] 2s 2 2p 6 giống cấu hình electron nguyên tử Ne ; 
cr : [Ne] 3s 2 3p 6 giống cấu hình electron nguyên tử Ar; 

Br : [Ar] 3d I0 4s 2 4p 6 giống cấu hình electron nguyên tử Kr; 
r : [Kr] 4d‘°5s 2 5p 6 giống cấu hình electron nguyên tử Xe. 

Nhận xét: Khi nguyên tử halogen X thu thêm một electron thì biến thanh 
anion X - có cấu hình electron trùng với cấu hình electron của khí hiếm 
đứng bên cạnh halogen đó trong bảng tuần hoàn. 

5.4. Trong các halogen rắn và lỏng, các phân tử x 2 liên kết với nhau bằng lực 
Van-đéc-Van. Lực này tăng lên thẹo chiều tăng của khối lượng phân tử 
halogen. Vì thế tìr flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần. 


122 


5.5. Trong một hợp chất có hai nguyên tố, nguyên tố nào có độ âm điện lớn 
hơn sẽ có số oxi hoá âm. Đối với các nguyên tố halogen, độ âm điện giảm 
dần như sau : F > C1 > Br > I. 

Số oxi hoá âm của cấc halogen đều là -1. Tổng số số oxi hoá của các 
nguyên tử trong một phân tử bằng 0. Dựa trên cơ sở đó, có thể xác định 
số oxi hoá như sau : 

a) Trong C1F, số oxi hoá của clo là +1, của flo là -1 ; 

b) Trong BrF, số oxi hoá của brom là +1, của flo là -1 ; 

c) Trong BrCl, số oxi hoá của brom lă +1, của clo là -1 ; 

d) Trong IC1, số oxi hoá của iot là +1, của clo là -1 ; 
đ) Trong IBr, số oxi hoá của iot là +1, của brom là -1 ; 

e) Trong C1F 3 , số oxi hoá của clo là +3, của flo là -1 ; 

f) Trong BrF 3 , số oxi hoá của brom là +3, của flo là -1 ; 

g) Trong IC1 3 , số oxi hoá của iot là +3, của clo là -1 ; 

h) Trong BrFg , số ọxi hoá của brom là +5, của flo là -1 ; 

i) Trong IF 5 , số oxi hoá của iot là +5, của flo là -1 ; 
k) Trong IF 7 , số oxi hoá của iot là +7, của flo là -1. 

5.6. Mg + x 2 —> MgX 2 

a mol a mol 

Khối lượng MgX 2 : a(24 + 2X)=19 (1) 

2A1 + 3X 2 —> 2A1X 3 

a mol ^-mol 

Khối lượng A1X 3 : ^-(27 + 3X) = 17,8 (2) 

Từ (1) và (2) tìm được X = 35,5 -> X là clo ; a = 0,2 mol. 

Khối lượng clo : 0,2 X 71 = 14,2 (g) 

5.7. x 2 + 2M -> 2MX 
X mol 2x mol 2x mol 

Khối lượng hợp chất A : 2x(M + X) = 4,12 (1) 


123 



3X 2 + 2A1 -» 2A1X 3 
X mol ^ mol 

Khối lượng hợp chất B : ^-(27 + 3X) = 3,56 (2) 

2M + s — > M 2 S 
2x mol X mol 

Khối lượng hợp chất c : x(2M + 32) = 1,56 (3) 

Giải hệ phương trình gồm 3 phương trình (1), (2), (3) tìm được X = 0,02 ; 
X = 80 ; M = 23 do đó X là brom (Br = 80) ; M là natri (Na = 23). 

Chất A là NaBr, B là AlBr 3 , c là Na 2 S. 


Bài 30 
CLO 

5.8. Nước clo chứa H 2 0, Cl 2 , HC1, HC10. 

5.9. Đáp số: 10,92 lít clo. 

5.10. a) Dựa vào màu của khí clo ; 

b) Dựa vào mùi của khí clo (chú ý cẩn thận vì khí clo độc). 

5.11. Clo độc và nặng hơn không khí. 

5.12. Khí clo mới điều chế có lẫn hơi nước (khí clo ẩm). Khi khoá K đóng, khí 
clo ẩm đi qua H 2 S0 4 bị hút nước thành khí clo khô không tẩy màu. Khi 
khoá K mở, khí clo ẩm đi thẳng vào ống A : Khí clo ẩm có tác dụng tẩy 
màu vì trong đó có HC10 tạo ra do phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 «zt HC1 + HC10 

5.13. Phản ứng H 2 + Cl 2 — > 2HC1 không làm thay đổi tổng thể tích các chất khí. 
Vì vậy thể tích hỗn hợp thu được là 5 lít, không phụ thuộc vào hiệu suất. 

5.14. Cl 2 + 2NaBr -» 2NaCl + Br 2 
Cl 2 + 2NaI-> 2NaCl + I 2 


124 



5.15. Cl 2 + H 2 0 <=> HC1 + HC10 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 0 + C0 2 

5.16. 2A1 + 3C1 2 —> 2A1C1 3 

SỐ mol AI = số mol A1C1 3 = 233-5 = 0,2 (mol) 

Khối lượng của AI = 0,2x27 = 5,4 (g) 

SỐ mol Cl 2 = -^ số mol A1C1 3 = ^ X 0,2 = 0,3 (mol) 

Thể tích clo = 0,3 X 22,4 = 6,72 (/). 

- 1+4 0 +2 

5.17. 2KC1 + Mn 0 2 + 4 KHSO 4 -> Cl 2 t + Mn S0 4 + 3K 2 S0 4 + 2H 2 0 

KC1 là chất khử ; Mn0 2 là chất oxi hoá ; KHSO 4 là chất tạo môi trường 
(tạo môi trường axit). 

5.18. Trong quá trình điều chế oxi từ KC10 3 , Mn0 2 là chất xúc tác : 

2KC10 3 Mn ° 2 > 2KC1 + 30 2 T 
Trong quá trình điều chế clo từ HC1, Mn0 2 là chất oxi hoá : 

+4 -10 +2 

Mn0 2 + 4HC1 -> Cl 2 t+ MnCl 2 + 2H 2 0 

5.19. Cl 2 + 2KBr -> 2KC1 + Br 2 

2x119 g 2x74,5 g 

a) Phản ứng tạo ra brom làm dung dịch có màu vàng. 

b) Theo phương trình : Nếu một mol Cl 2 dự phản ứng thì khối lượng muối 
tan trong dung dịch giảm : 

2 X 119-2 x 74,5 = 89 (g) 

Thực tế khối lượng giảm là : 2,5 -1,61 = 0,89 (g) 

Vậy số mol Cl 2 đã dự phản ứng : lmol X = 0,01 mol 

Nồng độ phần trăm của clo trong nước plo : - X 100%= 2,84%. 


125 



c) Số mol KC1 = 2 X số mol Cl 2 = 2 X 0,01 = 0,02 (mol) 

Khối lượng KC1 = 0,02 X 74,5 = 1,49 (g) 

Khối lượng KBr = 1,61 - 1,49 = 0,12 (g). 

5.20. Hiđro cháy trong clo tạo ra hiđro clorua : 

H 2 + ei 2 -> 2HC1 

Khí HC1 (M = 36,5 g) nhẹ hơn .khí Cl 2 (M = 71 g) nên ở phần trên của 
Ống, phần dưới ống là khí clo còn dư. 

Khí HC1 không tác dụng với parafin nên nếu đưa từ từ ngọn nến vào ống 
thì khi qua phần đầu nến tắt ngay, sau đó có đưa tiếp xuống dưới ống 
cũng không cháy được vì nhiệt độ không đủ cao để parafin bắt đầu phản 
ứng với clo. Nếu đưa nhanh ngọn nến xuống đáy ống thì khi ngọn nến 
chưa kịp tắt đã tiếp xúc với khí clo ở dưới. Khi đó nến tiếp tục cháy : 

C 20 H 42 + 21C1 2 -> 20C + 42HC1 

5.21. a) Dung dịch chuyển sang màu đỏ vì hỗn hợp khí chứa HC1 và H 2 còn dư. 

b) Dung dịch mất màu vì hỗn hợp khí sau phản ứng chứa HC1 và Cl 2 còn 
dư. Khí clo (ẩm) có tác dụng tẩy màu. 


Bài 31 

HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 

5.22. Dựa vào hai dấu hiệu : không màu và có mùi xốc, ta nhận ra được khí 
hiđro clorua. 

5.23. Trong khí thải có HC1, chất này nặng hơn không khí và rất dễ tan trong nước 
nên ống thải dù cao cũng không có tác dụng, nhất là khi không khi ẩm ướt. 

5.24. Đặt thể tích khí HC1 cần dùng là V lít. Khối lượng của V lít HC1 là 

~ (g). Khối lượng dung dịch thu được là 185,4 + (g). 

22,4 22,4 

Khối lượng HC1 nguyên chất trong dung dịch thu được là : 


185,40 X 


10 36,5V _ 16,57 


100 22,4 100 

5.25. Khối lượng clo là : 24,32 tấn. 
Khối lượng hiđro là : 0,71 tấn. 


185,40 + 


36,5V 
22,4 


V = 8,96 (/). 


126 









5.26. HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 

Số mol HC1 trong 10 ml D = số mol NaOH = ^QQQ 5 = 0,0015 (mol) 

C M của dung dịch D = =0,15 mol// 

HC1 + AgN0 3 -> AgClị + HN0 3 
Số mol HC1 trong 80 ml E = số mol AgCl = = 0,02 (mol) 

C M của dung dịch E = = 0,25 (mol//) 

Đặt nồng độ dung dịch A là X mol//, nồng độ dung dịch B là y mol//. 
Theo đầu bài, ta có : 

x+ 3y = 4 X 0,15 = 0,6 
3x + y = 4 X 0,25 = 1,0 
Giải hệ phương trình, ta có X = 0,3 ; y = 0,1. 

Nồng'độ của dung dịch A là 0,3 mol//; của dung dịch B là 0,1 mol//. 

5.27. Thử bằng dung dịch AgN0 3 nhận ra hai muối clorua : 

NaCl + AgN0 3 -> AgClị + NaN0 3 
BaCl 2 + 2AgN0 3 -> 2AgClị + Ba(N0 3 ) 2 
Hai dung dịch không tạo ra kết tủa là hai muối nitrat. Để phân biệt 
2 dung dịch NaCl và BaCl 2 ta thử bằng dung dịch H 2 S0 4 : 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2HC1 
Cũng làm như vậy để phân biệt hai dung dịch NaN0 3 và Ba(N0 3 ) 2 . 


Bài 32 

HỢP CHẤT CÓ 0X1 CỦA CLO 

+1 +3 +7 

5.28. CI 2 O: điclo oxit ; HC10 2 : axit clorơ ; CbOy : điclo heptaoxit ; 

+1 +3 +7 

HC10 : axit hipoclorơ ; Ch0 3 : điclo trioxit ; HC10 4 : axit pecloric ; 


127 



+5 —1 +1 

HC10 3 : axit cloric ; KC1 : kali clorua ; Na CIO : natri hipoclorit ; 

+1 +5 

Ca(C10 ) 2 : canxi hipoclorit ; KC 10 3 : kali clorat ; CaOCl 2 : clorua vôi, 
(trong phân tử clorua vôi, một nguyên tử clo có số oxi hoá +1 và một 
nguyên tử cló có số oxi hoá - 1 , số oxi hoá trung bình của clo là 0 ). 

0-1+1 

5.29. a) Cl 2 + 2KOH —» K C1 + K C1 o + H 2 0 

b) 3 Ch + 6 KOH —^ 5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 

Trong cả hai trường hợp, clo vừa là chất oxi hoấ vừa là chất khử. 

5.30. Tính axit tăng dần 

HC10 HC10 2 HCIO 3 HCIO 4 
Tính oxi hoá giảm dần 

5.31. 2NaCl (r) + H 2 S0 4 (đ) —Na 2 S0 4 + 2HC1 
4HC1 + Mn0 2 -> Cl 2 + MnCl 2 + 2H 2 0 

3C1 2 + 6 KOH -^-4 KCIO 3 +5KC1 + 3H 2 0 

2 KCIO 3 — 2KC1 + 30 2 

2KC1 + 2H 2 0 -ẽ^ẽĩ^ > H 2 T + C1 2 T + 2KOH 

z CÓ màng ngăn z z 

Cl 2 + Ca(OH ) 2 -> CaOCl 2 + H 2 0 

5.32. 2NH 4 C10 4 —> N 2 + Cl 2 + 20 2 + 4H 2 0 
4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0 3 

Khối lượng nhôm gần bằng 230 tấn ; 

Khối lượng nhôm oxit gần bằng 434 tấn. 

5.33. Mn0 2 + 4HC1 -> Cl 2 + MnCl 2 + 2H 2 0 

87g 71g 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 
71 g 80 g 58,5 g 74,5 g. 

Đáp số: NaCl : 7,31% ; NaClO : 9,31% ; NaOH : 8,1%. 


128 



Bài 33 

LUYỆN TẬP VỂ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 


5.34. c. 

5.35. c. 

5.36. 281,75g. 

Khối lượng của 11,2 / HC1 ở đktc là : 36 > 2** 1,2 = 18,25(g). 

Khối lượng HC1 tổng cộng là : 18,25 + 0,16m (g) 

Khối lượng dung dịch thu được là : m + 18,25 (g) 

Theo đầu bài : —100% = 21,11% 
m +18,25 

-4 m = 281,75 (g). 

5.37. Mg + Cl 2 -4 MgCl 2 
2A1 + 3C1 2 -4 2A1C1 3 
2Mg + 0 2 —> 2MgO 
4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0 3 

a) Đặt lượng clo là X mol, lượng oxi là y mol : 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng của hỗn hợp A phải là : 
42,34 - 16,98 = 25,36 (g). 

71x +32y = 25,36 

Giải hệ phương trình, ta được : X = 0,24 ; y = 0,26 

0.24 

Về thể tích, khí clo chiếm : -4-4- X 100% = 48% 

oxi chiếm : X 100% = 52%. 

b) Đặt lượng Mg là a mol, lượng nhôm là b mol, ta có : 

24a + 27b = 16,98 


9 BT HỐAHỌC10 NC-A 


129 



Mg -» Mg 2+ + 2e 
a mol Mg nhường 2a mol e 

Cl 2 + 2e -> 2Cf 

0,24 mol Cl 2 thu 0,48 mol e 

Lượng electron do các kim loại nhường 

phi kim thu : 


AI -> Al 3+ + 3e 
b mol AI nhường 3b mol e 

0 2 + 4e -> 20 2 
0,26 mol 0 2 thu 1,04 mol e 
đúng bằng lượng electron do các 


2a + 2b = 0,48 + 1,04= 1,52 


Giải hệ phương trình, ta được a = 0,55 ; b = 0,14 
Mg chiếm : AI chiếm : 


0,55x24 

16,98 


X 100% = 77,74%. 


0,14x27 

16,98 


X 100% = 22,26%. 


Bài 34 
FLO 


5 . 38 . 2P + 5F 2 -> 2PF 5 

Photpho pentaílorua 

5.39. Vì flo tác dụng với nước 
2F 2 + 2H 2 0 -> 4HF + 0 2 

5 . 40 . Đáp số: 2,4 kg. 

5 . 41 . 2KBr + F 2 -> 2KF + Br 2 
2H 2 0 + 2F 2 -> 4HF + 0 2 

Br 2 + 5F 2 + 6H 2 0 -> 2HBr0 3 +10HF 

5 . 42 . Thử bằng dung dịch AgN0 3 , dung dịch NaCl tạo kết tủa trắng : 

AgN0 3 + NaCl -> AgClị + NaN0 3 
Dung dịch NaF không tạo kết tủa. 

5 . 43 . Si0 2 + 4HF -> SiF 4 + 2H 2 0 
Si0 2 + 2F 2 —► SiF 4 + 0 2 

5.44. a) (HF ) 2 

b) Theo chiều HC1 —» HBr —» HI : nhiệt độ sôi tăng dần nhưng HF có 
nhiệt độ sôi cao hơn hẳn 3 chất trên. Đó là vì HF ở dạng (HF) n . 


130 


9.BT HỐAHỌC10.NC-B 




Bài 35 
BROM 

5.45. Cần úp ngược ống. 

Hơi brom nặng hơn không khí nhiều (d B /kk = ^~ 5,52) nên úp 

2 2/7 

ngược ống thì hơi brom thoát ra nhanh hơn. 

5.46. Clo đẩy brom ra khỏi muối : 

2NaBr + Cl 2 -> 2NaCl + Br 2 

Brom tan trong nước tạo ra dung dịch màu vàng. Tiếp tục cho clo thì chất 
này oxi hoá brom : 

Br 2 + 5C1 2 + 6H 2 0 -> 2HBr0 3 + 10HC1 
Các axit tạo thành không màu, dung dịch của chúng làm quỳ tím hoá đỏ. 

5.47. Đặt miệng bình A gần miệng bình B rồi nghiêng bình A, khí HBr sẽ 
chuyển từ bình A sang bình B như khi ta rót chất lỏng từ bình này sang 
bình khác. Làm được như vậy vì khí HBr nặng gấp gần 3 lần không khí. 

5.48. Khối lượng của 350 lít HBr = ^22^4^ = 1265,625 (g). 

Nồng độ phần trăm của dung dịch = X100% = 55,86%. 

1000 + 1265,625 

5.49. Khí HBr khử axit sunfuric đặc : 

2HBr + H 2 S0 4 -> Br 2 + S0 2 + 2H 2 0 
Vì vậy, người ta điều chế HBr bằng cách thuỷ phận photpho tribromua : 

PBr 3 + 3H 2 0 -> H 3 P0 3 + 3HBr 
Trong thực tế người ta cho brom tác dụng với photpho và nước. 

5.50. Cl 2 + 2KBr -» 2KC1 + Br 2 

Nếu 71 g clo dự phản ứng, khối lượng chất rắn giảm 89 g. Thực tế, khối 
lượng chất rắn giảm 1,6 - 1,36 = 0,24 (g) 

71x0 24 

Vậy khối lượng clo là : —22^— ~ 0,1915(g) 

Hàm lượng clo là : X 100% ^ 3,19% . 


131 



5.51. Đặt lượng kali bromua và kali iotua trong hỗn hợp A lần lượt là X và y 
mol. Khi cho A vào nước brom : 

2KI + Br 2 -> 2KBr + ĩ 2 
y mol y mol 

Sản phẩm B chứa (x + y) mol KBr 

119x+166y - 119(x + y) = m «• 47y = m (1) 

Khi cho B vào nước clo : 


2KBr + Cl 2 2KC1 + Br 2 
(x + y) mol (x + y) mol 

119(x + y) - 74,5(x + y) = m «• 44,5(x + y) = m (2) 

từ (1) và (2) ta có : 44,5(x + y) = 47 y hay 44,5x = 2,5 y —» y = 17,8x 


Hàm lượng KBr - 


119x X 100% 119x X 100% 


119x + 166y 3073,8x 

Hàm lượng KI - 100% - 3,87% = 96,13%. 


= 3,87%. 


Bài 36 

IOT 

5.52. Kali iotua tác dụng với clo và brom : 

2KI + Cl 2 2KC1 + I 2 

2KI + Br 2 2KBr + I 2 
Vôi sống tác dụng với nước : 

CaO + H 2 0 Ca(OH ) 2 
Iot thăng hoa và bám vào đáy bình. 

-1 +6 0 -2 

5.53. 8 NaI + 5H 2 S0 4 -> 4I 2 + H 2 S + 4Na 2 S0 4 + 4H 2 0 

Đây là phản ứng oxi hoá - khử. Ion I có tính khử mạnh hotn cr. Vì vậy 
Nai khử được H 2 S0 4 đặc. 

5.54. PI 3 + 3H 2 0 -> H 3 PO 3 + 3HI. 

5.55. Cho muối đó vào nước clo và kiểm tra sự xuất hiện của iot bằng hồ tinh bột: 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 

Cho muối đó vào lượng dư nước clo, cô cạn và nung nóng để loại nước, 
clo và iot, ta được NaCl tinh khiết. 


132 



5.56. Lúc đầu, iot tự do xuất hiện do có phản ứng : 

Cl 2 + 2KI 4 2KC1 + I 2 
Sau đó clo oxi hoá iot: 

I 2 + 5C1 2 + 6H 2 0 2HI0 3 + 10HC1 

Vì vậy khi cho hồ tinh bột vào không thấy màu xanh. 

5.57. Đáp số: 7,3 g. 

5.58. Đáp số: 61,3% KBr ; 38,7% Nai; 448 ml HC1. 

Bài 37 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 

5.59. A và c. 

5 60 c. 

5.61. Dẫn khí oxi lẫn khí clo đi qua dung dịch NaOH sẽ loại được clo : 

Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H 2 0 

5.62. Đun nóng để iot thăng hoa sẽ thu được iot tinh khiết. 

5.63. Hiđro bromua (HBr) và hiđro iotua (HI). Dẫn từng khí đó qua nước clo có 
pha sẵn hồ tinh bột, chất nào tạo ra màu xanh là hiđro iotua. 

5.64. a) Tên của các hợp chất lần lượt là : HI0 4 : axit peiođic ; HBr0 4 : 
axit pebromic ; HCIO 4 : axit pecloric. 

b) Tính axit tăng dần : HIO 4 < HBr0 4 < HCIO 4 

Quy luật : Trong một nhóm A, khi điện tích hạt nhân nguyên tử của các 
nguyên tố tăng dần, tính axit của các hiđroxit giảm dần. 

5.65. HS tự viết phương trình hoá học. 

5.66. Giả sử trong 40 ml A có X mol HC1 và y mol H 2 S0 4 

HC1 + NaOH NaCl + H 2 0 

XXX 

H 2 S0 4 + 2NaOH Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
y 2 y y 

Số mol NaOH : X + 2y = "Yqqq~ = 0.06 (1) 

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76 (2) 

Từ (1) và (2) tìm được X = 0,04 ; y = 0,01 

Nồng độ HC1 = = 1 (mol//) ; H 2 S0 4 = ^ = 0,25 (mol//). 


133 



Chương 6 


NHÓM 0X1 


Bài 40 

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM 0X1 

6.1. * Bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxi tăng dần. 

* Cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau : có 6 electron, obitan s 
có 2 electron, obitan p có 4 electron. Obitan p có 2 electron độc thân. 

* Độ âm điện tương đối lớn và giảm dần từ nguyên tố o đến nguyên tố Te. 

* Tính bền đối với nhiệt của những hợp chất với hiđro giảm dẩn từ H 2 0 
đến H 2 Te. 

6.2. Nguyên tử oxi không có phân lớp d trống, do đó nguyên tố oxi chỉ có số 
oxi hoá -2 trong hầu hết các hợp chất. 

Ị^guyên tử của các nguyên tố còn lại (S, Se, Te) có phân lớp d trống. Khi 
những nguyên tử này bị kích thích, các electron lớp ngoài cùng (ns 2 np 4 ) 
chuyển đến phân lớp d, tạo ra lớp ngoài cùng có 4 e hoặc 6 e độc thân. 
Do vậy các nguyên tố s, Se, Te ngoài số oxi hoá -2 còn có những số oxi 
hoá +4 và +6 trong hợp chất. 


6.3. Bảng sau khi điền : 


Nguyên tố 

* Cấu tạo\^ 

* Tính chất 

0 

s 

Se 

Te 

Số hiệu nguyên tử 

Các lớp electron 

Cấu hình electron 

8 

2,6 

[He]2s 2 2p 4 

16 

2,8,6 
[Ne]3s 2 3p 4 

34 

2, 8, 18, 6 
[Ar]3d 10 4s 2 4p 4 

52 

2, 8,18, 18, 6 
[Kr]4d 10 5s 2 5p 4 


134 







Nguyên tố 

* Cấu tạcT'''\^^ 

* Tính chất 

0 

s 

Se 

Te 

Nguyên tử khối 

16 

32 

79 

128 

Trạng thái ở 20°c, 1 atm 

khí 

rắn 

rắn 

rắn 

Màu sắc 

không màu 

vàng 

xám 

xám 

Độ âm điện 

3,44 

2,58 

2,55 

2,10 

Năng lượng ion hoá ^ 

1314 

1000 

941 

869 

Số oxi hoá trong hợp chất: 





- với hiđro 

-2 

-2 

-2 

-2 

-với phi kim mạnh 

• +2 

+4, +6 

+4, +6 

+4, +6 

Công thức hoá học của : 





- hợp chất với hiđro 

h 2 0 

H 2 S 

H 2 Se 

H 2 Te 

- hợp chất hiđroxit 


h 2 so 4 

H 2 Se0 4 

H 2 Te0 4 


6.4. A-b 


B-a 

c-d 

D-c 

6.5. c. 


Bài 41 
0X1 


6 .6. Bảng sau khi điền : 


Điều chế 

Dung dịch ban đầu 

Sản phẩm ở cực dương 

Sản phẩm ở cực âm 

Khí oxi 

Nước có pha thêm H 2 S0 4 

Khí oxi 

Khí hiđro 

Khí clo 

NaCI (có vách ngăn) 

Khí clo 

Khí hiđro 


2H 2 0 diệnphân > 2H 2 + 0 2 

2NaCl + 2H 2 0 diệnphân > 2Na0H + H 2 + Cl 2 

6.7. B. 

6.8. a) (1) là B ; (2) là c. 
b) A. 

6.9. c. 


135 




6.10*. 1. Xem đồ thị. 

2. Phản ứng xảy ra nhanh nhất: B. 
Phản ứng xảy ra chậm nhất : c. 
(Phản ứng kết thúc ở giây thứ 60 
trở đi). 

3. Thể tích khí sinh ra : 

a) Sau 25 giây : vào khoang 40 cm . 

b) Sau 45 giây: vào khoang 83 cm . 

4. Phản ứng kết thúc sau 60 giây. 

5. Khi phản ứng kết thúc, thể 
tích khí oxi thu được là 90 cm 3 . 



Hình 6.12 


Bài 42 

OZON VÀ HIĐRO PEOXIT 

6.11. D. 

6.12. B. 

6.13. c. 

6.14. a) Hai dạng thù hình của nguyên tố oxi : oxi (0 2 ) và ozon (0 3 ). 


b) So sánh tính chất vật lí và tính chất hoá học của 0 2 và 0 3 : 


Tính chất 

0 2 

0 3 

Trạng thái vật lí 

Khí 

Khí 

Nhiệt độ hoá lỏng 

-183° c 

- 112 °c 

Tính tan trong nước 

Tan ít 

Tan nhiều hơn 0 2 (gấp 


32 

d * 1,10 

29 

15 lần) 

TỈ khối đối với không khí 

48 

d= 29- 1 ' 655 


136 










Tính chất 

o 2 

o 3 

Tính bền của phân tử 

Bền vững 

Không bền : 2 O 3 -» 30 2 

Tính oxi hoá 

Mạnh : 

Rất mạnh : 


- Oxi hoá hầu hết kim loại 

- Oxi hoá hầu hết kim 


và phi kim (oxi không oxi 

loại và phi kim ở nhiệt độ 


hoá được Ag ở điều kiện 

thường : 


thường). 

2Ag + O 3 —» Ag 2 0 + 0 2 


- Oxi hoá được nhiều hợp 

- Oxi hoá được ion 1 


chất vô cơ và hữu cơ ở 

thành l 2 


nhiệt độ cao ( 0 2 không 
oxi hoá được 1 ). 

2KI + O 3 + H 2 0 —» l 2 + 
2KOH + Õ 2 


6.15. 1. Đồ thị cho biết : 

a) Khoảng thời gian 20 giây đầu tiên, khí oxi thoát ra là nhiều nhất. 

b) Khi phản ứng kết thúc, khí oxi thu được là 120 cm . 

c) Phản ứng kết thúc vào khoảng 100 giây. 

2. Số liệu trên đồ thị cho biết: 


a) Số mol khí điều chế được : 
120 


n = 


= 0,005 (mol). 


24000 

b) Theo phưotng trình hoá học : 

2H 2 0 2 —» 2H 2 0 + 0 2 

n H 2 0 2 - 2 n 0 2 = 2 x 0,005 = 0,01 (mol). 

c) Thể tích dung dịch H 2 0 2 0,25M tham gia phản ứng : 

w _ 1000x0,01 V 

u, r. = -ír-T-r— = 40 (cm ). 

v ddH 2 o 2 0,25 

3. Tên và công thức hoá học của chất xúc tác : mangan đioxit (Mn0 2 ). 

6.16. Đáp số: 14,224 lít khí oxi. 

6.17. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí: 


M = 18 X 2 = 36 (g) 


137 



Đặt X và y là số mol 0 3 và 0 2 có trong một mol hỗn hợp, ta có phương 
trình đại số : 

48x+ 32y 

-— = 3o 

X + y 

Giải phương trình, ta có y = 3x. Tỉ lệ % về số mol cũng là tỉ lệ % về thể 
tích. Thể tích khí oxi gấp 3 lần thể tích khí ozon. Thành phần hỗn hợp khí: 
25% ozon và 75% oxi. 

6.18. Đáp số \ 50% 0 2 và 50% O 3 . 

Bài 43 

LƯU HUỲNH 

6.19. A. 

6.20. a) Lưu huỳnh tà phương (S a ) bền ở nhiệt độ phòng. 

b) Lưu huỳnh tà phương (S a ) và lưu huỳnh đơn tà (Sp) ở trạng thái rắn 
hoặc khi nóng chảy thành chất lỏng màu vàng linh động (119°C), phân tử 
của chúng có cấu tạo vòng gồm 8 nguyên tử lưu huỳnh (Sg). 

c) Cả hai dạng thù hình của lưu huỳnh đều có cấu tạo phân tử mạch thẳng 
chứa n nguyên tử (S n ), khi chúng ở trạng thái qúánh nhớt, màu nâu đỏ 
(187°c đến dưới 445°C). 

d) Phân tử lưu huỳnh có 1 hoặc 2 nguyên tử (S, s 2 ) khi chúng ở trạng thái 
hơi (1400 đến 1700°C). 

6.21. 1. Dùng oxi để oxi hoá H 2 S thành s : 

-2 0 o 0 -2 

2H 2 s + 0 2 ——> 2S + 2H 2 0 
0 2 : Chất oxi hoá hay chất bị khử. 

H 2 S : Chất khử hay chất bị oxi hoá. 

2. Dùng hiđro suníua khử lưu huỳnh đioxit, nói cách khác là dùng lưu 
huỳnh đioxit oxi hoá hiđro suníua thành lưu huỳnh : 

-2+4 0 

2 H 2 S + S 0 2 -> 3 s + 2 H 2 0 


138 



6.22. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 

00 + 2-2 

Zn + s —» Zn s 

b) Zn : Chất khử, chất bị oxi hoá ; 
s : Chất oxi hoá, chất bị khử. 

c) Dư 2 g Zn. 

6.23. a) Các phương trình hoá học của phản ứng : 

Mg + s —> MgS (1) 

2A1 + 3S -> A1 2 S 3 (2) 

b) Thể tích dung dịch Pb(N0 3 ) 2 cần dùng : 

Các chất sau phản ứng (1) và (2) là MgS, A1 2 S 3 và bột s dư cho tác dụng 
với H 2 S0 4 loãng, xảy ra các phản ứng sau : 

MgS + H 2 S 0 4 -> MgS 0 4 + H 2 st (3) 

A1 2 S 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 St (4) 

Dẫn khí H 2 S sinh ra ở các phản ứng (3) và (4) vào dung dịch Pb(N0 3 ) 2 
loãng : 

H 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -> PbSi + 2HN0 3 (5) 

Số mol Mg và AI tham gia phản ứng (1) và (2) : 

0.54 0.24 

nA1 = 27 0,02 (mOỈ) ; n Mg = = 0,01 (mol) 

Số mol MgS và A1 2 S 3 sinh ra ở (1) và (2) là : 

n MgS = 0,01 (mol) ; n^ = 0,01 (mol) 


Số mol H 2 S sinh ra ở (3) và (4) là : 

n H 2 s = n MgS = 0,01 (mol) ; n H 2 s = 3n Al2 s 3 = 0,01 X 3 = 0,03 (mol) 

Số mol Pb(N0 3 ) 2 tham gia ở (5) là : 

n Pb(N0 3 ) 2 = n H 2 s= 0’ 01 + 0,03 = 0,04 (mol) 

Thể tích dung dịch Pb(N0 3 ) 2 cần dùng : 


V Pb(N0 3 ) 2 - 


1000 X 0,04 

0,1 


= 400 (cm 3 ). 


139 



6.24. a) Chất sau phản ứng gồm có 0,05 mol FeS và 0,05 mol Fe dư tác dụng 
với dung dịch HC1 (dư) sinh ra hỗn hợp A gồm có 0,05 mol H 2 và 
0,05 mol H 2 S. Hỗn hợp A có thành phần : 50% H 2 và 50% H 2 S (theo thể tích), 
b) Số mol HC1 dư bằng số mol NaOH tham gia phản ứng là 0,0125 mol. 
Tổng số mol HC1 có trong dung dịch là : 

0,1 + 0,1 + 0,0125 = 0,2125 (mol) 

Nồng độ mol của dung dịch HC1 là 0,425 mol//. 


Bài 44 

HIĐRO SUNFUA 

6.25. a) Các phương trình hoá học : 

(1) s + Zn —» ZnS 

(2) ZnS + H 2 S0 4 loãng -> ZnS0 4 + H 2 S 

(3) 2H 2 S + 0 2 (thiếu) -^2H 2 0 + 2S 

(4) s + 0 2 —S 0 2 

Hoặc : s + 2H 2 S0 4 đặc -> 3S0 2 + 2H 2 0 (Xem SGK bài 45) 

(5) H 2 S + 4C1 2 + 4H 2 0 -> H 2 S0 4 + 8HC1 

( 6 ) 2H 2 S + 30 2 —2H 2 0 + 2S0 2 

b) Các phản ứng oxi hoá - khử : (1), (3), (4), (5), ( 6 ) vì có sự thay đổi sô' 
oxi hoá của các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng. 

c) Vai trò các chất : 

(1) Zn : chất khử ; s : chất oxi hoá 

(3) H 2 S : chất khử ; 0 2 : chất oxi hoá 

(4) s : chất khử ; 0 2 : chất oxi hoá 

(5) H 2 S : chất khử ; Cl 2 : chất oxi hoá 

( 6 ) H 2 S : chất khử ; 0 2 : chất oxi hoá. 

6.26. Đáp án : 

-2 0 

a) Trước phản ứng : s ; CỈ 2 


140 



+6 —1 

Sau phản ứng : s ; C1 

b) H 2 S + 4C1 2 + 4H 2 0 H 2 S0 4 + 8HC1 

c) Chất oxi hoá : Cl 2 ; Chất khử : H 2 S. 

6.27. Đáp án : 

a) 2H 2 S + S0 2 —> 3S + 2H 2 0 

b) Chất khử : H 2 S ; Chất oxi hoá : S0 2 . 

c) Lưu huỳnh là sản phẩm của sự oxi hoá H 2 S và của sự khử S0 2 . 

d) m s = 32 X 0,3 = 9,6 (g). 

Bài 45 

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH 

6.28. D. 

6.29. 1. A là magie oxit (MgO), B là lưu huỳnh (S), c là magie suníat (MgS0 4 ). 
2. Các phương trình hoá học của phản ứng : 

a) 2Mg + S0 2 —» 2MgO + s 

Mg : là chất khử ; S0 2 : là chất oxi hoá 

b) MgO + H 2 S0 4 —» MgS0 4 + H 2 0 

c) s + 2H 2 S0 4 (đ) 3S0 2 + 2H 2 0 

s : là chất khử ; H 2 S0 4 : là chất oxi hoá. 

6.30. Các chữ và thứ tự điền : 

axit suníuric đặc, đẩy không khí, vòi phun, axit suníurơ, suníit, hiđrosuníit. 
khử, oxi hoá, lưu huỳnh tự do, lưu huỳnh trioxit hoặc axit suníuric. 

6.31. 1. Sơ đồ thiết bị điều chế hiđro : 



Hình 6.13 : Sơ đồ thiết bị điều chế hiđro 


141 



N 1 , 3 

2. Dùng ống đong có dung tích 100 cm . 

3. Cắt những lá kẽm nhỏ có diện tích (kích thước) bằng nhau từ một lá kẽm. 

4. So sánh kết quả : 

a) Khí được giải phóng ở thí nghiệm 1 nhanh hơn thí nghiệm 3, vì diện 
tích tiếp xúc của Zn với HC1 ở thí nghiệm 1 lớn hơn, trong khi đó nhiệt 
độ của dung dịch H 2 S0 4 là như nhau. 

b) Khí hiđro được giải phóng ở thí nghiệm 3 nhanh hơn thí nghiệm 2, vì 
nhiệt độ của dung dịch H 2 S0 4 ở thí nghiệm 3 cao hơn, trong khi đó diện 
tích tiếp xúc giữa kẽm và axit là như nhau. 

5. Đồ thị biểu diễn các phản ứng : 

Đường cong c biểu thị cho thí nghiệm 1, phản ứng xảy ra là nhanh nhất, 
ứng với đường cong có độ dốc lớn nhất. 

Đường cong b biểu thị cho thí nghiệm 3, phản ứng xảy ra trung bình, ứng 
với đường cong có độ dốc trung bình. 

Đường cong a biểu thị cho thí nghiệm 2, phản ứng xảy ra chậm nhất, ứng 
với đường cong có độ dốc nhỏ nhất. 

6 . Sau các thí nghiệm trên, kẽm còn dư. Như vậy thể tích khí H 2 thu được 
phụ thuộc vào lượng H 2 S0 4 tham gia phản ứng : 

n H 2 - n H 2 S0 4 - “ĩõõõ - - 0>1 (m0l) ■ 

Thể tích khí H 2 thu được trong điều kiện thí nghiệm : 

Vh 2 = 24 X 0,1 = 2,4 (/) hoặc 2400 cm 3 

Ta ghi số 2400 (cm 3 ) trên trục y, nơi giao điểm giữa trục y và đường nằm 
ngang kéo dài của 3 dường cong. 

6.32. Hướng dẫn : có thể là những phản ứng hoá học sau : 

Dùng một số kim loại, phi kim khử H 2 S0 4 thành S0 2 thí dụ : 

H 2 S0 4 đặc + Cu 
H 2 S0 4 đặc + s 
H 2 S0 4 đặc + c 
vv... 


142 



Dùng khí oxi để oxi hoá H 2 S hoặc muối sunfua thành S0 2 thí dụ : 

H 2 S + 0 2 
FeS 2 + 0 2 

V.V.... 

6.33. 1. Khí ở ống nghiệm c tan trong nước nhiều nhất. 

2. Khí ở ống nghiêm A không tan trong nước. 

3. Khí ở ống nghiệm B tan trong nước ít nhất. 

4. Dự đoán khí trong ống nghiệm c là amoniac (NH 3 ) và nó tan nhiều 
trong nước và tạo ra dung dịch kiềm yếu (pH =10). 

5. Khí B tan ít trong nước, tạo thành dung dịch axit yếu (pH = 5). Dung 
dịch này tác dụng với NaOH khiến cho lượng khí trong ống nghiệm B và 
trong chậu giảm, gây ra sự giảm áp suất trong ống nghiệm làm cho mực 
nước trong ống nghiệm dâng cao hơn. 

6 . Khí trong ống nghiệm B có thể dự đoán là S0 2 , C0 2 ...Vì chúng là 
những oxit axit, tan không nhiều lắm trong nước, tạo thành dung dịch axit 
yếu (pH = 5). 

7. Khí trong ống nghiệm D có thể dự đoán là hiđro clorua (HC1), vì khí này 
tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit mạnh là axit clohiđric (pH = 1). 

6.34. a) Giải thích hiện tượng quan sát được : 

Hình 6.9 biểu thị khối lượng 1 lít khí S0 2 (kể cả vỏ chai và nút chai). 

Hình 6.10 biểu thị khối lượng 1 lít không khí (kể cả vỏ chai và nút chai) 
nhỏ hơn khối lượng 1 lít khí S0 2 . 

b) Khối lượng 1 lít S0 2 trong điều kiện thí nghiệm : Khối lượng 1 lít khí 
S0 2 bằng khối lượng của 1 lít không khí (1,2 g) + khối lượng của quả cân 
thêm vào đĩa cân bên trái (1,5 g) là 2,7 g. 

6.35. l.a)Mg; b) CuC0 3 ; c) CuC0 3 , CuO ; 

d) Fe 2 0 3 , Fe(OH) 3 ; đ) Mg, A1 2 0 3 . 

2. Cu 

(HS tự viết các phương trình hoá học và xác định vai trò các chất tham gia). 


143 



6.36. a) Những thí nghiệm chứng minh dung dịch H 2 S0 4 loãng có tính chất 
chung của axit : 

- Tác dụng với oxit bazơ : MgO 

- Tác dụng với bazơ (phản ứng trung hoà) : NaOH 

- Tác dụng với muối : CuC0 3 

- Tác dụng với kim loại hoạt động : Fe 
(HS tự viết các phương trình hoá học) 

b) Những thí nghiệm chứng minh H 2 S0 4 đặc có tính chất hoá học đặc trưng : 

- Tính chất oxi hoá mạnh : Tác dụng với Cu. 

- Tính chất háo nước : Tác dụng với CuS0 4 .5H 2 0 

CuS0 4 .5H 2 0 +H 2SQ4(d) > CuS 0 4 + 5H 2 0 

(Chất rắn, màu xanh) (Chất rắn, màu trắng) 

6.37. Các phương trình hoá học : 

a) Axit suníuric tác dụng với CuO : 

H 2 S0 4 + CuO CuS0 4 + H 2 0 (1) 

b) Axit suníuric tác dụng với Cu : 

2H 2 S0 4(đ) + Cu CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 (2) 

Giả sử muốn có n mol CuS0 4 , theo (1) cần n mol H 2 S0 4 , theo (2) cần 2n 
mol H 2 S0 4 . Như vậy, dùng H 2 S0 4 tác dụng với Cu sẽ tốn một lượng axit 
nhiều hơn gấp 2 lần vì : Trong 2n mol H 2 S0 4 tham gia phản ứng, chỉ có n 
mol HoS0 4 tạo muối CuS0 4 và n mol H 2 S0 4 còn lại bị khử thành n mol S0 2 . 

6.38. Để điều chế SO 9 được thuận lợi, ta chọn các muối Na 7 S0 3 và CuS0 3 tác 
dụng với dung dịch H 7 S0 4 . Vì những chất này tác dụng với nhau dễ dàng, 
tạo ra các muối tan trong nước (Na 2 S0 4 và CuS0 4 ) (HS tự viết các 
phương trình hoá học). 

Các muối CaS0 3 , BaS0 3 ờ giai đoạn đầu có tác dụng với H 2 S0 4 giải 
phóng khí S0 2 . Nhưng sau đó phản ứng sẽ dừng lại vì tạo ra muối không 
tan là CaS0 4 , BaS0 4 . Những muối này ngăn cản sự tiếp xúc giữa axit và 
muối suníit. 


144 



6.39. Chất rắn A : Natri clorua (NaCl). 

Chất khí B : Hiđro clorua (HC1). 

Chất khí c : Clo (Cl 2 ). 

6.40. c. 

6.41. a) Xem đồ thị : 

m(g) 

50 

44 
40 

36 

30 

20 

10 

20 40 50 60 80 100 t (°C) 

Hình 6.15 

b) Độ tan của các muối KCIO 3 và NaCl tăng theo nhiệt độ. Trong đó, độ 
tan của KCIO 3 tăng nhanh, độ tan của NaCl tăng chậm khi nhiệt độ tăng. 
Độ tan của muối Na 2 S0 4 tăng khi nhiệt độ tăng đến 50°c. Sau đó độ tan 
của Na 2 S0 4 lại bị giảm khi nhiệt độ tăng từ 50°c đến 100°c. 

Chất có độ tan lớn nhất là KCIO 3 , ở nhiệt độ 100°c có độ tan là 52 g/100 g H 2 0. 

c) Chất có độ tan lớn nhất : ở 30°c là Na 2 S0 4 có s ^36 g/100 g H 2 0 ; 
ở 90°c là KCIO 3 có s ~ 44 g /100 g H 2 0 . 

6.42. B. 

6.43. B. 

6.44. B. 

6.45. D. 



10.BT HÓAHỌCIO.NC-A 


145 









Bài 46 

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 

6.46. Các khí sinh ra : 

a) 1. Cacbon đioxit (C0 2 ) ; 2. Clo (Cl 2 ) ; 3. Hiđro (H 2 ) ; 4. Lưu huỳnh 
đioxit (S0 2 ) ; 5. Lưu huỳnh đioxit (S0 2 ) ; 6. Oxi (0 2 ). 

b) Cách nhận biết các khí: 

I Khí làm mất màu dung dịch KMnơ 4 là S0 2 . 

Khí làm vẩn đục dung dịch Ca(OH) 2 là C0 2 . 

Khí cháy trong không khí với tiếng nổ nhỏ là H 2 . 

Khí làm than hồng bùng cháy là 0 2 . 

Khí làm mất màu giấy quỳ tím ẩm là Cl 2 . 

6.47. Thứ tự điền các chữ : 

xanh, trắng, tách nước, háo nước, 
hiđro clorua, axit mạnh, không bay hơi. 
không (0) ; +2, +4, +4 ; oxi hoá mạnh. 

(HS tự viết các phương trình hoá học). 

6.48. Hướng dẫn : tên các dung dịch 

a) A : Dung dịch H 2 S0 4 ; B : Dung dịch NaOH ; c : H 2 0 ; D : Dung dịch HC1. 

b) E : Dung dịch Na 2 SƠ 4 ; F : Dung dịch A1C1 3 ; G : Dung dịch MgCl 2 ; 
H : Dung dịch MgSƠ 4 . 

+4 

6.49. a) Axit vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá : H 2 S0 3 

H 2 S0 3 có tính khử khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh, thí dụ : 

+4 0 +6-1 

H 2 S0 3 + Cl2 + H 2 ơ -» H 2 S0 4 + 2HC1 
H 2 S0 3 có tính oxi hoá khi tác dụng vói chất khử mạnh, thí dụ : 

+4 -20 

H 2 S0 3 + 2H 2 S —> 3S(r) + 3 H 2 ơ 


146 


10 .BT HÓAHỌCIO.NC-B 



b) Oxit bazơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá : FeO 

+2 +2 0 +4 

- Tính oxi hoá của FeO : FeO + co —» Fe + C0 2 

- Tính khử của FeO : 

+2 +6 0 0 +4 

2 FeO + 4H 2 S0 4đậc —> Fe 2 (S 0 4 ) 3 + S0 2 + 4H 2 0 

c) Oxit axit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá như S0 2 : 

+4 -2 0 

- Tính oxi hoá của S0 2 : S0 2 + 2H 2 S —> 3S + 2H 2 0 

- Tính khử của S0 2 : 

+4 +7 +6 +2 +6 

5 S0 2 + 2KMn 0 4 + 2H 2 0 -> K 2 S0 4 + 2Mn S0 4 + 2H 2 S0 4 


d) Đơn chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá, thí dụ s 

Tính khử của s : 

0 0 +4-2 

s + 0 2 -» s 0 2 



0 +6 

+4 

hoặc 

s 4 - 2H 2 S0 4 (đ) -5 

> 3S0 2 + 2H 2 0 

Tính oxi hoá của s : 

0 0 +1-2 
s + h 2 -» h 2 s 



0 0 + 1-2 
hoặc s + 2Na —> Na 2 S 

6.50. I. Phương trình hoá học của phản ứng : 

Mg + H 2 S0 4 -» MgS0 4 + H 2 

2. Xem đồ thị 



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 t (s) 


147 



















3. Thời gian 5 giây đầu tiên ; 

4. a) Thời điểm còn lại 0,025 g Mg 

- Khối lượng Mg tham gia phản ứng : 

m Mg = 0,075 - 0,025 = 0,05 (g) 

- Phương trình hoá học cho biết : 

24 g Mg tham gia phản ứng, sinh ra 22400 cm 3 H 2 

0,05 g Mg tham gia phản ứng, sinh ra 22400 * Q’Q5 ^ 47 ( cm 3 ) H 2 . 

- Đồ thị cho biết: 47 cm 3 khí hiđro thoát ra, ứng với thời gian là 15 giây. 

Vậy sau khi phản ứng xảy ra được 15 giây thì còn lại 0,025 g Mg chưa 
tham gia phản ứng. 

b) Theo đồ thị, thời gian để 0,075 g Mg tác dụng hết với axit là 40 giây. 
Từ thời điểm này trở đi, khí hiđro không được sinh ra nữa. 

6.51. a) Công thức hoá học của những chất mà lưu huỳnh có số oxi hoá : 

-2: H 2 S, ZnS... 

0: s 

+4 : S0 2 , Na 2 S0 3 , H 2 S0 3 . 

+6 : S0 3 , Na 2 S0 4 , H 2 S0 4 
-2 

b) Hợp chất H 2 s bị oxi hoá : 

-2 0 
2 H 2 S -> s 

Đốt H 2 S trong điều kiện thiếu không khí: 

-2 0 0 -2 
2H 2 S + 0 2 —» 2S + 2H 2 0 

-2 +4 

2 H 2 S —» s : 

-2 0 0 +4-2 -2 

2H 2 s + 30 2 ———» 2 SÕ 2 + 2H 2 0 

-2 +6 
2 H 2 s -> s : 

-2 0 + 6-1 
2H 2 S + 4C1 2 + 4H 2 0 -4- 2H 2 S0 4 + 8HC1 


148 



c) Nguyên tử s có thể bị oxi hoá hoặc bị khử đến những trạng thái oxi hoá : 


0 


-2 

0 

0 

0 +1 -2 

s 

— > 

s : 

s + 

h 2 - 

s 

0 


+4 

0 

0 

,0 +4-2 

s 

—> 

s : 

s + 

02- 

——> s 02 

0 


+6 

0 

0 

,0 +< 5-1 

s 

—> 

s : 

s + 

3F 2 - 

s f 6 


+4 

d) Lưu huỳnh ở trạng thái oxi hoá +4( s) có thể bị khử hoặc bị oxi hoá 
đến những trạng thái oxi hoá : 

+4 0+4 -2 0 

s -> s : S0 2 + 2H 2 s -> 3S + 2H 2 0 

+4 +6 

S-> s : 

+ 4+7 + 6+6 +6 

5S0 2 + 2KMn 0 4 + 2H 2 0 -> K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 

+6 

đ) Lưu huỳnh ở trạng thái oxi hoá +6 (S) có thể bị khử đến những ữạng thái 
oxi hoá thấp hơn : 

+6 +4 +6 0+4 

s —> s : 2H 2 S0 4(đ) + s -> 3S0 2 + 2H 2 0 

+6 0 +2 +4 

hoặc : 2H 2 S0 4 ( đ ) + Cu —> Cu S0 4 + S0 2 + 2H 2 0 


+6 

0 

+6 

0+20 

s : 

4H 2 SỎ 4(đ) 

+ 3Zn 3ZnS0 4 + s + 4H 2 0 

+6 

-2 

+6 

0 +2 -2 

s ^ s : 

5H 2 S0 4(d) 

+ 4 Zn —> 4 Zn S0 4 + H 2 S + 4H 2 0 


6.52. a) Xác định công thức phân tử của A : 

Khối lượng hiđro trong 2,04 g A : =0,12 (g) 

1 o 

32 X 1,344 

Khối lượng lưu huỳnh trong 2,04 g A : — 22 4 = ^ 

Tổng khối lượng của hai nguyên tố H và s bằng khối lượng hợp chất A 
đem đốt. Vậy thành phần hợp chất A gồm 2 nguyên tố là H và s, công 

thức phân tử là H x S y . Ta có : 

X 0.12 1.92 

X = U ! 1Z =2:1 

y 1 32 

Hợp chất A có công thức phân tử đơn giản là H 2 S. 


149 



b) Nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng : 
Khối lượng KOH đã dùng : 


m KOH - 


28 X 1,147 X 13,95 
100 


= 4,48 (g) 


Số mol KOH tham gia phản ứng : 

4,48 

n K0H = 56 = 0 ’ 08 (mol) 


Sô' moi S0 2 tham gia phản ứng : 


n so 2 


1,344 

22,4 


= 0,06 (mol) 


Ta có tỉ lệ số mol K0H/S0 2 là : 1 < 


0,08 

0,06 


<2 


Như vậy, khi hấp thụ lượng S0 2 trên vào dung dịch KOH, ta được hỗn 
hợp hai muối : K 2 S0 3 và KHS0 3 

S0 2 + 2KOH K 2 S0 3 + H 2 0 (1) 

X 2x X 


S0 2 + KOH KHS0 3 (2) 

y y y 

Đặt X và y là số mol S0 2 tham gia (1) và (2), ta-có : 

ị X + y = 0,06 
[2x + y = 0,08 


Tìm được X = 0,02 mol K 2 S0 3 ; y = 0,04 mol KHS0 3 . 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 

m dd = (13,95 X 1,147) + (64 X 0,06) =19,84 (g) 
Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng : 


C % k 2 so 3 


100% X 0,02x158 

19,84 ’ 


C%khso 3 


100% X 0 04x 120 

19,84 ’ 



Chương 7 


TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 
VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

Bài 49 

TÓC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

7.1 a) Nồng độ chất B là 0,98 mol//. 

AC 

b > Ụ - ± * 

Tính theo nồng độ chất A : V = = 0,001 (mol//.ph). 

Tính theo nồng độ chất B : V = ~ 0’^20^00 = 0,001 (mol//.ph). 

Như vậy tính theo nồng độ chất A hay chất B, tốc độ phản ứng cũng vẫn 
như nhau. 

7.2 a) Nồng độ chất B là 3,99 mol//. 

Nồng độ chất c là 0,03 moi//. 

b) Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo nồng độ chất A trong khoảng 
thời gian dó là : 

V = - 1,QQ 20 1 ’ — = 0,0005 (mol//.ph). 

7.3 Giả sử nồng độ ban dầu của chất A là a mol//, của chất B là b mol//, tốc 
độ ban đầu của phản ứng là : Vj = k.a.b 2 . 

a) Khi nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng dộ chất A không dổi thì tốc dộ 
phản ứng là : v 2 = k.a.(3b) 2 = 9kab 2 

Y 9kab 2 , 

Như vây : — = . = 9, nghĩa là tốc dộ phản ứng tăng 9 lần. 

ka b 2 

b) Khi áp suất của hệ tăng 2 lần thì nồng độ mỗi chất dều tăng 2 lần ; tốc 
dộ phản ứng lúc dó là : 

v 3 = k.2a.(2b) 2 = 8kab 2 


151 



Như vậy : — = _ g ; nghĩa là tốc độ phản ứng tăng 8 lần. 

' V 1 kab 2 

7.4 B. 

7.5 Nồng độ ban đầu của N 2 là 2,5 mol//; của H 2 là 6 mol//. 

75-25 

7.6 Tốc độ phản ứng tăng 2 10 = 2 5 = 32 (lần). 

7.7 Phản ứng phải được thực hiện ở 70°c. 

70-40 

7.8 Tốc độ f>hản ứng giảm 4 10 = 4 3 = 64 (lần). 

7.9 A. Nồng độ oxi tăng lên. 

B. Chất xúc tác. 

c. Nhiệt độ. 

D. Kích thước hạt. 

7.10 a) Từ thí nghiệm (1) và (2), ta thấy khi nồng độ co giảm 10 lần (nồng độ 
Cl 2 không đổi), tốc độ phản ứng cũng giảm 10 lần. Như vậy, tốc độ phản 
ứng tỉ lộ thuận với nồng độ của co. Từ thí nghiệm (3) và (4), ta thấy khi 
nồng độ Cl 2 giảm 100 lần (nồng độ co không đổi), tốc độ phản ứng cũng 
giảm 100 lần. Như vậy, tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ của Cl 2 . 

Tốc độ phản ứng tỉ lộ thuận với nồng độ của co và của Cl 2 . 

Vì vậy : V = k[CO].[Cl 2 ] 

b) Giá trị trung bình của k = 1,31.10 -28 . 

7.11*Khi nỊ^iệt độ tăng thêm 40 - 20 = 20 (°C), thời gian phản ứng giảm đi 
-j-= 9 lần, nghĩa là tốc độ phản ứng tăng 9 lần. Như vậy, mõi khi nhiệt 

độ tăng thêm 10°c, tốc độ phản ứng đã tăng 3 lần (3 2 = 9). 

Như vậy khi tăng nhiệt độ thêm 55 - 40 = 15 (°C) thì tốc độ phản ứng tăng 
15 

3 10 = 3 1 ’ 5 lần. 

Do đó, thời gian để hoà tan hoàn toàn mẫu kẽm-đó ở 55°c là : 

34,64 (giây). 

3 1,5 


152 



Bài 50 

CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

7.12. Cac phan ứng a, b và c là phản ứng một chiều. Phản ứng d là phản ứng 
thuận nghịch. 

Br 2 (7) + H 2 ơ (7) <=> HBr (dd) + HBrO (dd). 

7.13. D. 

7.14. A. 

7.15 c. 

7.16 B. 

7.17. K 7. 

[N 2 ].[H 2 ] 3 0,01.(2,0) 3 

Nồng độ ban đầu của ni tơ là 0,21 mol//, của hiđro là 2,6 mol//. 

7.18. Lượng chất c khi cân bằng là 1,5 mol. Do đó, lượng chất D là 1,5 mol ; 
lượng chất A - lượng chất B = 0,5 mol. 

Hằng số cân bằng K bằng 9. 

7.19. Đặt nồng độ cân bằng của C0 2 là X mol// thì nồng độ cân bằng của H 2 là 
X mol//, của CO là (0,1 - x) mol// và của H 2 0 là (0,4 - x) mol//. 

K [C0 2 ][H 2 ] X 2 0 

[C0].[H 2 0] (0,1 - x).(0,4 - x) 

Vậy nồng độ cân bằng của C0 2 là 0,08 mol//; của H 2 là 0,08 mol//; của 
CO là 0,02 mol// và của H 2 0 là 0,32 mol//. 

7.20. Phản ứng b có hiệu suất cao nhất và phản ứng c có hiệu suất thấp nhất. 

7.21. a) Cân bằng chuyển dịch sang trái, 

b) Cân bằng chuyển dịch sang phải, 

c) Cân bằng không thay đổi, 

d) Cân bằng chuyển dịch sang phải, 
đ) Cân bằng chuyển dịch sang phải. 


153 



7.22. Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối với 
các phản ứng thuận nghịch có mặt chất khí và số mol khí ở hai vế của 
phương trình khác nhau. 

7.23. a) Sai ; b) Đúng ; c) Đúng ; d) Đúng. 


.Phản ứng 

Cân bằng chuyển dịch thế nào khi 

a) tăng áp suất 

b) tăng nhiệt độ 

1 

sang trái 

sang phải 

2 

sang phải 

sang trái 

3 

sang phải 

sang trái 

4 

sang trái 

sang phải 


7.25*. Áp suất tăng lên vì hai lí do : nhiệt độ tăng và số mol khí tăng. Nhiệt độ 
từ 0°c (tức 273K) tăng lên 546°c (tức 819K) nghĩa là nhiệt độ tuyệt đối 

3,3 " ,. 

tăng 3 lần. Như vậy số mol khí chỉ tăng : -Ỵ- = 1,1 lần. 

Giả sử ban đầu trong bình chứa n mol khí NH 3 và X mol chất đó đã bị 
phân huỷ : 


2NH 3 N 2 + 3H 2 

Sô' mol khí ban đầu : n 0 0 

Số mol khí lúc cân bằng : n-x 0,5x l,5x 

Tổng số mol khí lúc cân bằng : n - X + 0,5x + l,5x = l,ln 

X = 0,1 n 

Nồng độ lúc cân bằng : [N 2 ] = _ 0,05 (moi//). 

[H 2 ]= 1,5 y ln =0,15 (mol//). 

[NH 3 ] = n ~y ,ln = 0,9 (mol//). 


Lưu ý : TT = nồng độ ban đầu của NHì —» ^ = 1. 

V V 

[N 2 ].[H 2 ] 3 0,05.(0,15) 3 4 

Hằng sô cân bằng : K = — z ị — = — ~ - = 2,08.10 . 


[NH 3 1 


(0,9) 


154 




Bài 51 

LUYỆN TẬP : Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

7.26. a) Tăng áp suất (tức là tăng nồng độ các chất phản ứng). 

b) Tăng nhiệt độ. 

c) Dùng chất xúc tác (thí dụ platin). 

7.27. Khí NH 3 tạo ra lại bị phân huỷ thành N 2 và H 2 nên chỉ thu được một 
lượng nhỏ NH 3 . 

Khi có mặt H 2 S0 4 thì NH 3 tác dụng với H 2 S0 4 tạo thành muối : 

NH 3 + H 2 S0 4 -> NH 4 HS0 4 

2NH 3 + H 2 S0 4 -» (NH 4 ) 2 S0 4 

Do vậy cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành NH 3 và phản ứng có thể 
được thực hiện hoàn toàn. 

7.28. C. 

7.29. Đổi các nồng độ phần trăm sang nồng độ mol// : các dung dịch Na 2 s 2 0 3 
đã dùng có nồng độ là 0,0IM ; 0,02M ; 0,04M ; 0,05M và 0,1M. 

Thời gian phản ứng của các dung dịch lần lượt là 5ph ; 2ph30s ; lphl5s ; 
lph và 30s. 

7.30*. Để tạo ra 0,6 mol isopropyl axetat cần tiêu hao 0,6 mol axit axetic, 0,6 mol 
ancol isopropylic. Lượng nước tạo ra cũng là 0,6 mol. Khi cân bằng lần thứ 
nhất được thiết lập, nồng độ mol các chất trong hỗn hợp như sau: 

[CH 3 COOC 3 H 7 ] = ^ (mol//) ; [H 2 0] = Ọậ- ( moỉ/ỉ ) ; 

[CH 3 COOH] = ^ (mol//) ; [C 3 H v OH] = Ọậ- (mol//). 

(V là thể tích của hỗn hợp phản ứng) 

Hằng số cân bằng : 

[CH 3 C00C 3 H 7 ].[H 2 0] _ 0,36 _ 25 

[CH 3 COOH].[C 3 H 7 OH] 0,16 

Khi thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp đang cân bằng thì cân bằng sẽ 
chuyển dịch. 


155 



CH 3 COOH + C3H 7 OH Ị=t CH 3 COOC3H 7 + h 2 0 

Lúc bắt đầu thêm axit 1,4 mol 0,4 mol 0,6 mol 0,6 mol 

Biến đổi -X mol -X mol +x mol +x mol 

Lúc có cân bằng mới (l,4-x)mol (0,4-x)mol (0,6+x)mol (0,6+x)mol 

Khi cân bằng được thiết lập lại, nồng độ mol các chất như sau : 

[CH 3 COOC 3 H 7 ] = ; [H 2 0] = ; 

[CH 3 COOH] = ; [C 3 H 7 OH] = 

(V' là thể tích của hỗn hợp phản ứng lúc đó). 

Hằng số cân bằng của phản ứng vẫn là 2,25 nên ta có : 

n = 2 ’ 25 -> l,25x 2 - 5,25x + 0,9 = 0. 

(1,4 - x).(0,4 - x) 

Phương trình này có hai nghiệm : Xj = 4,02 và x 2 = 0,18. 

Chỉ có nghiệm X = 0,18 là thích hợp vì 1,4 - 4,02 < 0 là vô lí. Vậy khi 
cân bằng được thiết lập trở lại, hỗn hợp phản ứng có : 

1,4 - 0,18 = 1,22 (mol CH 3 COOH) ; 

0,4 - 0,18 = 0,22 (mol C 3 H 7 OH) ; 

0,6 + 0,18 = 0,78 (mol CH 3 COOC 3 H 7 ) và 0,78 mol H 2 0. 


156 



Trang 


MỤC LỤC 


PHẦN MỘT : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Chương 1 : NGUYÊN TỬ 
Bài ôn tập 

Bài 1 ; Thành phần nguyên tử 

Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học 

Bài 3 : Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình 

Bài 4 : Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử 

Bài 5 : Luyện tập về : thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của 
ngúỹên tư. Obitan nguyên tử 

Bài 6 : Lớp và phân lớp elèctron 

Bài 7 : Năng lương của các electron trong nguyên tử. cấu hình electron 
nguyên tử 

Bài 8 : Luyện tập chương 1 

Chương 2 : BẬNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Bài 9 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Bài 10 : Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên 
tố hoá học 

Bài 11 : Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hoá học 
Bài 12 : Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. 

Định luật tuần hoàn 

Bài 13 : Ỷ nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
Bài 14 : Luyện tập chương 2 

Chương 3 : LIÊN KẾT HOÁ HỌC 

Bài 16 : Khái niệm về liên kết hoá học. Liên kết ion 

Bài 17 : Liên kết cộng hoá trị 

Bài 18 : Sự lai hoá các obitan nguyên tử. 

Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đỏi và liên kết ba 
Bài 19 : Luyện tập về : Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Sự lal hoá các 
obitán nguyên tử 

Bài 20 : Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử 
Bài 21 : Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học 
Bài 22 : Hoá trị và số oxi hoá 
Bài 23 : Liên kết kim loại 
Bài 24 : Luyện tập chương 3 

Chuơng 4 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

Bài 25 : Phản ứng oxi hoá - khử 

Bài 26 : Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 

Bài 27 : Luyện tập chương 4 


3 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

14 

14 

15 

17 

18 
18 
20 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

29 

32 

35 


157 



Chương 5 : NHÓM HALOGEN 38 

Bài 29 : Khái quát về nhóm halogen 38 

Bài 30 : Clo 39 

Bài 31 : Hiđro clorua - Axit clohiđric 41 

Bài 32 : Hợp chất có oxi của clo 42 

Bài 33 : Luyện tập vể clo và hợp chất của clo 43 

Bài 34 : Flo 43 

Bài 35 : Brom 44 

Bài 36 : Iot 45 

Bài 37 : Luyện tập chương 5 46 

Chương 6 : NHÓM OXI 48 

Bài 40 : Khái quát về nhóm oxi 48 

Bài 41 : Oxi 49 

Bài 42 : Ozon và hiđro peoxit 51 

Bài 43 : Lưu huỳnh 53 

Bài 44 : Hiđro suntua 54 

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh 55 

Bài 46 : Luyện tập chương 6 61 

Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 65 

Bài 49 : Tốc độ phản ứng hoá học 65 

Bài 50: Cân bằng hoá học - 67 

Bài 51 : Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 70 

PHẦN HAI: HƯỚNG DAN - BÀI GIẢI - ĐÁP số 

Chương 1 : NGUYÊN TỬ 72 

Bài ôn tập 72 

Bài 1 : Thành phần nguyên tử 75 

Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học 76 

Bài 3 : Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyêh tử khối trung bình 78 

Bài 4 : Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử 80 

Bài 5 : Luyện tập về : thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của 

ngúỷên tư. Obitan nguyên tử 82 

Bài 6 : Lớp và phân lớp electron 83 

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. cấu hình electron nguyên tử 84 
Bài 8 : Luyện tập chương 1 86 

Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HOÁ HỌC 39 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Bài 9 : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 89 

Bài 10 : Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên 

tố hoá học 91 

Bài 11 : Sự biến một sô' đại lượng vật lí của các nguyên tố hoá học 94 


158 



Bài 12 : Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. 

Định luật tuần hoàn 95 

Bài 13 : Ỷ nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 98 

Bài 14 : Luyện tập chương 2 99 

Chương 3 . LIÊN KẾT HOÁ HỌC 101 

Bài 16 : Khái niệm về liên kết hoá học. Liên kết ion 101 

Bài 17 : Liên kết cộng hoá trị 103 

Bài 18 : Sự lai hoá các obitan nguyên tử. 

Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba 105 

Bài 19 : Luyện tập về : Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị. 

Sự lài hòá các obitan nguyên tử 107 

Bài 20 : Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử 108 

Bài 21 : Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học 109 

Bài 22 : Hoá trị và số oxi hoá 111 

Bài 23 : Liên kết kim loại 113 

Bài 24 : Luyện tập chương 3 114 

Chương 4 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 117 

Bài 25 / Phản ứng oxi hoá - khử 117 

Bài 26 : Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 119 

Bài 27 : Luyện tập chương 4 120 

Chương 5 : NHÓM HALOGEN 122 

Bài 29 : Khái quát về nhóm halogen 122 

Bài 30 :Clo 124 

Bài 31 : Hiđro clorua - Axit clohiđric 126 

Bài 32 : Hợp chất có oxi của clo 127 

Bài 33 : Luyện tập về clo và hợp chất của clo 129 

Bài 34 : Flo 130 

Bài 35 : Brom 131 

Bài 36 : lot 132 

Bài 37 : Luyện tập chương 5 133 

Chương 6 : NHÓM OXI 134 

Bài 40 : Khái quát về nhóm oxi 134 

Bài 41 : Oxi 135 

Bài 42 : Ozon và hiđro peoxit 136 

Bài 43 : LƯU huỳnh 138 

Bài 44 : Hiđro suntua 140 

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh t 141 

Bài 46 : Luyện tập chương 6 146 

Chương 7 : Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 151 

Bài 49 : Tốc độ phản ứng hoá học 151 

Bài 50 : Cân bằng hoá học 153 

Bài 51 : Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 155 


159 



Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 

Biên tập lấn đầu : HOÀNG KIỀU TRANG - VUONG MINH CHÂU 
Biên tập tái bấn : HOÀNG KIỀU TRANG 
Biên tập kĩ thuật : NGÔ KIM ANH 
Trình bày bìa và vẽ hình : PHAN HUONG 

Sửa bản in : HOÀNG KIỀU TRANG 

Chế bản : CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 - NÂNG CAO 

SÁCH BÀI TẬP 

Mã số: NB008T0 

In 10.000 cuốn (QĐ35 BT/KH10), khổ 17 X 24 cm. 

In tại Công ty TNHH MTV In Quân đội 1. Số in : 0358. 
Số xuất ban : 01-2010/CXB/640-1485/GD. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2010. 


160 




II 



HUÂN CHƯƠNG HỐ CHÍ MINH 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
CHẮT LƯỢNG QUỐC TẺ 



SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 


1. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

6. BÀI TẬP TIN HỌC 10 

2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 

7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 

3. BÀI TẬP VẬT Lí 10 

8. BÀI TẬP TIẾNG PHẤP 10 

4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

5. BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 

SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 

• BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

• BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

• BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 

• BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập mội 

• BÀI TẬP VẬT Lí 10 

• BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


Bạn dọc có thể mua sách tại : 

• Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nằng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nằng. 

hoác các của hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 


- Tại TP. Hà Nội : 

- Tại TP. Đà Nang : 

- Tại TP. Hồ Chí Minh : 

- Tại TP. Cần Thơ : 


934980 


ÕÕ64Õ5 


187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiền ; 

25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 14/3 Nguyễn Khánh Toàn. 
78 Pasteur ; 247 Hải Phòng. 

104 Mai Thị Lựu ; 2A Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 ; 

240 Trần Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 ; 

5 Bình Thói, Quận 11. 

5/5 Đường 30/4. 

Website: www.nxbgd.com.vn 


Giá: 7.200đ 


































